BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


VŨ QUANG (Tổng chủ biên) 
BÙI GIA THỊNH (Chủ biên) 
DƯƠNG TIẾN KHANG - VŨ TRỌNG RỶ - TRỊNH THỊ HẢI YẾN 


VẬT LÍ 8 


(Tái bản lần thứ mười bốn) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


CÁC KÍ HIỆU DÙNG TRONG SÁCH 


8 Thu thập thông tin (quan sát tự nhiên, thí nghiệm, tiến hành 
thí nghiệm, vận dụng vốn kinh nghiệm, thông báo của giáo viên...). 


® Xử lí thông tin (so sánh, phân tích, khái quát hoá, nêu dự đoán 
(giả. thuyết), tiến hành thí nghiệm kiểm tra, rút ra kết luận...). 


Y_ Vậndụng. 
E# cau hỏi. 
f7 Câu hỏi, bài tập khó. 


Chịu trách nhiệm xuất bản + Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC THÁI 
Tổng Giám đố HOÀNG LÊ BÁCH 
Chị trách nhiệm nội dụng : Tống biên tập PHAN XUÂN THÀNH 


Biên tập lẩn đâu : VŨ THỊ THANH MAI- PHẠM THỊ NGỌC THÁNG 
Biên tập tái bản :` ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 
Biên tập mĩ thuật : PHAM NGỌC TỚI 
Trình bày bìa : ` TẠ THANH TÙNG 
§a bản in :` ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 
Chế bản :` CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


VẬT LÍ 8 
Mã số : 2H805T8 


II TC cuốn, (QÐ....) khổ 17 x 24 em. 
Đơn vi ¡ địa chỉ 
Cơ sở in „ địa chỉ... 
Số ĐKXB : 02-2018/CXBIPH/331-932/GD. 

Số QDNB : ..../QD - GD ngày .... tháng ..... năm 201 
In xong và nộp lưu chiều tháng .... năm 201 

Mã số ISBN : 978-604-0-00101-6 


CHƯƠNG I CƠ HỌC 


Vừa to vừa nặng hơn kim, 


Thế mà tàu nổi, kim chìm ! Tại sao ? 


I8 Chuyển động là gì, đứng yên là gì ? 

I Thế nào là chuyền động đều, chuyền động không đều ? 

I8 Lực có quan hệ với vận tốc như thể nào ? 

E Quán tính là gì ? 

I Áp suất là gì ? Áp suất gây ra bởi chất rắn, chất lỏng, áp suất 
khi quyền có gì khác nhau ? 

Iã Lực đầy Ác-si-mét là gi ? Khi nào thì vật nồi, khi nào thi vật chìm ? 

Công cơ học là gì ? 

I Công suất đặc trưng cho tính chất nào của việc thực hiện công ? 

Cơ năng, động năng, thế năng là gì ? 

I Thế nào là bảo toàn và chuyền hoá cơ năng ? 


—'I 


Bài 1 
CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC 


Mặt Trời mọc đàng Đông, lặn đằng Tây (H.1.1). Như vậy có phải là Mặt Trời 
chuyển động còn Trái Đất đứng yên không ? Bài này sẽ giúp các em trả lời 
câu hỏi trên. 


.. VN 
“ SS 
Hình 1.1 


I- LAM THỂ NÀO ĐỂ BIẾT MỘT VẬT CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN ? 


Làm thế nào đề nhận biết một ôtô trên đường, một chiếc thuyền trên 
sông, một đám mây trên trời... đang chuyển động hay đứng yên ? 


I Các em có thể tìm ra nhiều cách khác nhau để nhận biết các vật trên 
chuyển động hay đứng yên. 


Trong Vật lí học, để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên người ta 
dựa vào vị trí của vật đó so với vật khác được chọn làm mốc (vật mớc). 


Có thể chọn bất kì một vật nào làm vật mốc. Thường người ta chọn Trái Đất 
và những vật gắn với Trái Đất như nhà cửa, cây cối, cột cây số... làm vật mốc. 
Trong những bài sau, nếu không nói tới vật mốc thì ta hiểu ngầm vật mốc là 
Trái Đất hoặc những vật gắn với Trái Đất. 


Khi vị trí của vật so với vật mốc thay đối theo thời gian thì vật chuyển động 
so với vật mốc. Chuyển động này gọi là chuyến động cơ học (gọi tắt là 
chuyền động). 


NẺ... 


lư Hay tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó chỉ rõ vật được chọn 
làm mốc. 


Khi nào một vật được coi là đứng yên ? Hay tìm ví dụ về vật đứng yên, 
trong đó chi rõ vật được chọn làm mốc. 


40) Ế Ế, (Á0/ 


đi WW 


Hình 1.2 


II - TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỨNG YÊN 
8 Hành khách ngồi trên một toa tàu đang rời khỏi nhà ga (H.1.2). 
© So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ? 


So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ? 


Hay dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp cho các chỗ trống 
của câu nhận xét sau đây : 
Một vật có thể là chuyển động ....(1).... nhưng lại là ....(2).... đối với vật khác. 


Hay tìm ví dụ để minh hoạ cho nhận xét trên. 


8 Tù những ví dụ trên ta thấy một vật được coi là chuyển động hay 
đứng yên phụ thuộc vào việc chọn vật làm mốc. Ta nói : Chuyển động hay 
đứng yên có tính tương đối. 


Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài. 


—'I 


II - MỘT SỐ CHUYỂN ĐỘNG THƯỜNG GẶP 


Đường mà vật chuyển động vạch ra 
gọi là quy đạo của chuyển động. Tuỳ 
theo hình dạng của quỹ đạo, người ta 
phân biệt chuyền động thảng và 
chuyền động cong. Chuyển động tròn 
là một chuyển động cong đặc biệt 
(H.1.3a, b, c). 


b) Chuyển động cong của quả bóng bàn. c) Chuyển động tròn 
Hình 1.3. của đầu kim đồng 


Hãy tìm thêm ví dụ về chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển 
động tròn thường gặp trong đời sống. 

Y IV - VẬN DỤNG 

RE Mỗi vật trong hình 1.4 chuyền động so với vật nào, đứng yên so với vật nào ? 


Gó người nói : "Khi khoảng cách từ vật tới vật mốc không thay đổi thì vật 
đứng yên so với vật mốc". Theo em, nói như thế có phải lúc nào cũng đúng 
không ? Hay tìm ví dụ minh hoạ cho lập luận của mình. 


Hình 1.4 


+ Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là 
chuyển động cơ học. 

se Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tuỳ thuộc vào vật được 
chọn làm mốc. Người ta thường chọn những vật gắn với Trái Đất làm 
vật mốc. 

© Các dạng chuyển động cơ học thường gặp là chuyển động thẳng, 
chuyển động cong. 


Gó thể em chưa biết 


Trong các em, có thể có nhiều người cho rằng chuyển động của đầu van 
xe đạp là đơn giản vì đó chỉ là chuyền động tròn xung quanh trục bánh xe. Thực 
ra không đơn giản như vậy, vì đầu van xe đạp vừa chuyển động tròn xung 
quanh trục bánh xe, vừa cùng với xe đạp chuyển động thẳng trên đường. Do 
đó, đối với người đứng bên đường thì chuyển động của đầu van xe đạp khá 
phức tạp và có dạng như hình 1.5. Như vậy, việc chọn vật nào làm mốc không 
những quyết định tính chất đứng yên hay chuyển động của một vật mà còn 
quyết định nhiều tính chất khác nữa của chuyển động, chẳng hạn như hình 
dạng của đường đi như trong trường hợp van xe đạp nêu trên. 


Quy đạo chuyển động của đâu van xe đạp. Hình 1.5 


Ở bài 1, ta đa biết cách làm thế nào để 
nhận biết được một vật chuyển động hay 
đứng yên, còn trong bài này ta sẽ tìm 
hiểu xem làm thế nào để nhận biết sự 
nhanh hay chậm của chuyển động. 


1 - VẬN TỐC LÀ GÌ ? 
I Bảng 2.1 ghi kết quả cuộc chạy 60m trong tiết thể dục của một nhóm học sinh. 


Bảng 2.1 
Cột 1 ø 3 4 5 
STr Họ và tên Quảng đường| Thời gian | Xếp | Quảng đường 
học sinh chạy s(m) | chạy t(s) |hạng |chạy trong 1 giây 

1 |Nguyễn An 60 10 
2 Trần Bình 60 9,5 
3 Lê Văn Cao 60 11 
4_ | Đào Việt Hùng 60 9 
5 Phạm Việt 60 10,5 


@ EBl Làm thế nào dẻ biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm ? Hay ghi kết quả 
xếp hạng của từng học sinh vào cột 4. 


C2| Hay tính quang đường mỏi học sinh chạy được trong 1 giây và ghi kết 
quả vào cột 5. 

Trong trường hợp này, quang đường chạy được trong 1 giây gọi là vận tốc. 
Œ9 Gó thể dùng từ tốc độ thay cho vận tốc. 


_TGIEEEG 


Dựa vào bảng kết quả xếp hạng, hay cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị 
tính chất nào của chuyển động và tìm từ thích hợp cho các chỏ trống của 
kết luận sau đây. 


Độ lớn của vận tốc cho biết sự ....(1)..., ...(2)... của chuyển động. 
Độ lớn của vận tốc được tính bằng ....(3).... trong một ....(4).... thời gian. 


II- CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC 
Vận tốc được tính bằng công thức 


v= „ trong đó : v là vận tốc, 
: s là quang đường đi được, 
t là thời gian để đi hết quãng đường đó. 


II - ĐƠN VỊ VẬN TỐC 
I8 Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị độ dài và đơn vị thời gian. 


Tìm đơn vị vận tốc thích hợp cho các chỗ trống ở bảng 2.2. 


Bảng 2.2 

lộn... NHHmmms.s.¬ 
Đơn vị thời gian phút 
Đơn vị vận tốc m/§ 


Đơn vị hợp pháp của vận tốc là rmét trên giây (m/s) 
và kilômét trên giờ (km/h) : 1km/h ® 0,28m. 
Độ lớn của vận tốc được do bằng dụng cụ gọi là 
tốc kế (còn gọi là đồng hồ vận tốc) (H.2.2). 


lư a) Vận tốc của một ôtô là 36km/h ; của 
một người đi xe đạp là 10,8km/h ; của một tàu 
hoả là 10m/s. Điều đó cho biết gì ? 

b) Trong ba chuyển động trên, chuyền động Hình 2.2 

nào nhanh nhất, chậm nhất ? Tốc kế của xe máy. 


"mm. 


Một đoàn tàu trong thời gian 1,5h đi được quảng đường dài 81km. Tính 
vận tốc của tàu ra km/h, m/s và so sánh số do vận tốc của tàu tính bàng các 
đơn vị trên. 

Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12km/h. Hỏi quang 
đường đi được là bao nhiêu km ? 


Một người đi bộ với vận tốc 4km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm 
việc, biết thời gian cần để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc là 30 phút. 


ø Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển 
động và được xác định bằng độ dài quãng đường đi được trong một 
đơn vị thời gian. 

+ Công thức tính vận tốc : 

v=z ~_ trong đó : s là độ dài quãng đường đi được, 
t t là thời gian để đi hết quãng đường đó. 
e Đơn vị vận tốc phụ thuộc vào đơn vị độ dài và đơn vị thời gian. 
L Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s và kmih. 


Gó thể em chưa biết 
® Trong hàng hải, người ta thường dùng "nút" làm đơn vị đo vận tốc. Nút là vận tốc 
của một chuyển động mỗi giờ đi được 1 hải lí. Biết độ dài của 1 hải lí là 1,852km ta 
dễ dàng tính được nút ra km/h và ms : 1 nút = 1,852km/h = 0,514m/s. 
Các tàu thuỷ có lắp cánh ngầm lướt trên sóng rất nhanh nhưng cũng không 
mấy tàu vượt qua được vận tốc 30 nút. 
® Vận tốc ánh sáng là 300 000km/s. Trong vũ trụ, khoảng cách giữa các thiên 
thể rất lớn, vì vậy trong thiên văn người ta hay biểu thị những khoảng cách đó 
bằng "năm ánh sáng". Năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng truyền đi trong 
thời gian một năm. 
Một năm ánh sáng ứng với khoảng cách bằng : 
3.105.365.24.3 600 = 9,4608.1012km. 
Trong thiên văn, người ta lấy tròn một năm ánh sáng bằng 101m (10 triệu tỉ mét). 
Thế mà khoảng cách từ Trái Đất tới ngôi sao gần nhất cũng lên tới 4,3 năm 
ánh sáng I 


đe, 


Bài 3 
CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU - GHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU 


I- ĐỊNH NGHĨA 
8 Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo 
thời gian. 


Chuyển động không đều là chuyền động mà vận tốc có độ lớn thay đồi theo 
thời gian. 


Hình 31 


Thả một bánh xe lăn trên máng nghiêng AD và máng ngang DF (H.3.1). 
Theo doi chuyển động của trục bánh xe và ghi quang đường trục bánh xe đi 
được sau những khoảng thời gian 3 giây liên tiếp, ta được kết quả ở bảng 3.1 : 


Bảng 3.1 
Tên quang đường AB BC CD DE EE 
Chiêu dài quãng đường 0,05 0/15 0,25 03 03 
s(m) 
=.. TP động ;ọ 30 | 30 | 3/0 3,0 


Trên quãng đường nào chuyển động của trục bánh xe là chuyển động đều, 
chuyển động không đều ? 

Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là đều, không đều ? 
a) Chuyển động của đầu cánh quạt máy khi quạt đang chạy ồn định. 

b) Chuyển động của ôtô khi khởi hành. 

c) Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc. 

đ) Chuyền động của tàu hoả khi vào ga. 


II - VẬN TỐC TRUNG BÌNH CỦA CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU 


Trên các quảng đường AB, BC, CD, trung bình mỏi giây trục bánh xe lăn 
được bao nhiêu mét thì ta nói vận tốc trưng bình của trục bánh xe trên mỗi 
quảng đuờng, đó là bấy nhiêu mét Liên giây. 

® Hay tính độ lớn của vận tốc trung bình của trục bánh xe trên mỗi quang 
đường từ A đến D. Trục bánh xe chuyền động nhanh lên hay chậm đi ? 


Y II - VẬN DỤNG 
KEi Chuyền động của ôtô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động đều 


hay không đều ? Tại sao ? Khi nói ôtô chạy từ Hà Nội tới Hải Phòng với vận 
tốc 50km/h là nói tới vận tốc nào ? 


K 


Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 120m hết 30s. Khi hết dốc, 
xe lăn tiếp một quang đường nàm ngang dài 60m trong 24s rồi dừng lại. Tính 
vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quảng đường nằm 
ngang và trên cả hai quãng đường. 


Một đoàn tàu chuyển động trong 5 giờ với vận tốc trung bình 30km/h. 
Tính quảng đường đoàn tàu đi được. 


Xác định vận tốc trung bình của em khi chạy cự li 60m trong tiết thể dục 
ra m⁄s và km/h. 


Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay 
đổi theo thời gian. 


$ Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay 
đổi theo thời gian. 


+ Vận tốc trung bình của một chuyển động không đều trên một quãng 


đường mm tính bằng công thức : 
Vịp = T› tong đó : s là quãng đường đi được, 
L t là thời gian để đi hết quãng đường đó. 


Có thể em chưa biết Một số vận tốc trung bình 


Ôlô du lịch : 
1Bm/s (64km/h) 'ˆ 


b š2Sic255 2002 


Người đi bô : 1.5m/s (5.4km/h) 2 
) 


R Vận tốc âm thanh trong Vận tốc ánh sáng trong không khí : 
Người đi xe đạp : 4m/s (14.4km/h) Mi khí : 340m/s 9 bo 08m/s gieng 9 


14 


Bài 4 
BIỂU DIỄN LỰC 


Một đầu tàu kéo các toa với một lực có cường độ là 106N chạy theo hướng 


Bác - Nam. Làm thế nào để biểu điễn được lực kéo trên ? 


I- ÔN LẠI KHÁI NIỆM LỤC 


Ở lớp 6 chúng ta đã biết, lực có thể làm biến 
dạng, thay đổi chuyển động (nghĩa là thay đổi 
vận tốc) của vật. 


n Hay mô tả thí nghiệm trong hình 4.1, hiện 
tượng trong hình 4.2 và nêu tác dụng của lực 
trong từng trường hợp. 


II - BIỂU DIỄN LỰC 


1. Lục là một đại lượng vectơ 

Ngay tù lóp 6 ta đã biết một lục không nhũng 
có độ lớn mà còn có phương và chiều. Một đại 
lượng vừa có độ lớn, vừa có phương và chiều là 
một đại lượng vectơ. 

I2. Cách biểu diễn và kí hiệu vectơ lực 

a) Để biểu điển vectơ lực người ta dùng một 
mũi tên có : 

- Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật (gọi là 
điểm đặt của lực). 

- Phương và chiều là phương và chiều của lực. 
- Độ đài biểu điễn cường độ (độ lớn) của lực 
theo một tỉ xích cho trước. 


b) Vectơ lực được kí hiệu bảng chữ F có mũi 
tên ở trên : Ể, Cường độ của lực được kí hiệu 
bằng chữ F không có mũi tên ở trên : F. 


Hình 4.1 


Ví dụ : Một lực 15N tác dụng lên xe lăn 
B. Các yếu tố của lực này được biểu diễn 
và kí hiệu như sau (H.4.3) : 


- Điểm đặt A. 

- Phương nàm ngang, chiều từ trái 

sang phải. 

- Cường độ F = 15N. Fị 


II - VẬN DỤNG 


EE biều diễn những lực sau dây : 
- Trọng lực của một vật có khối lượng 
5kg (tỉ xích 0,5cm ứng với 10N). 


- Lực kéo 15000N theo phương nằm 
ngang, chiều từ trái sang phải (ti xích 


1cm ứng với 5 000N). x (xy là phương nằm ngang) y 
Diễn tả bằng lời các yếu tố của các 9 
lực vẽ ở hình 4.4. Hình 4.4 


Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên 
có: + Gốc là điểm đặt của lực. 

+ Phương, chiều trùng với phuong, chiều của lục. 

+ Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ xích cho trước. 


Bài 5 
SỰ CÂN BẰNG LỰC - QUÁN TÍNH 


Ở lóp 6 ta đã biết một vật đang đứng yên 
chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ 
tiếp tục đứng yên (H.5.1). Vậy, một vật 
đang chuyển động chịu tác dụng của hai 
lực cân bằng sẽ thế nào ? 


I - HAI LỰC GÂN BẰNG 
1. Hai lực cân bằng là gì ? 


8 Trong hình 5.2 quyền sách đặt trên 
bàn, quả cầu treo trên dây, quả bóng đặt 
trên mặt đất đều đứng yên vì chịu tác 
dụng của các lực cân bàng. 


e Hay kể tên và biểu diễn các lực 
tác dụng lên quyển sách, quả cầu, quả 
bóng có trọng lượng lần lượt là 3N ; 
0,5N ; 5N, bằng các vectơ lực. Nhận 
xét về điểm đặt, cường độ, phương, 
chiều của hai lực cân bàng. 


2. Tác dụng của hai lực cân bằng lên một 
vật đang chuyền động 


ma) Dự đoán. Ta da biết lục là nguyên 
nhân làm thay đồi chuyển động. Khi các 


lực tác dụng lên vật không cân bảng nhau thì chuyền động của vật bị thay đồi 
(chuyển động nhanh lên, chuyển động chậm lại, chuyển động theo hướng 
khác). Vậy khi các lục tác dụng lên vật cân băng nhau thì chuyển động của 


Vật sẽ ra sao ? 


Ta có thể dụ đoán : Khi đó chuyển động của vật sẽ không thay đồi, nghĩa 


là vật sẽ chuyển động thảng đều. 


—— | 


b) Thi nghiệm kiếm tra 

Muốn biết dự đoán trên có đúng không phải làm thí nghiệm kiếm tra. Nhà 
bác học người Anh A-tút (Atwood (1746 - 1807)) là người đầu tiên đã tìm ra 
cách làm thí nghiệm đề kiểm tra dự đoán trên. 

Hai quả cân A và B giống hệt nhau được treo vào một sợi dây vắt qua một 
ròng rọc cố định (H.5.3a). Một thước đặt ở bên dùng để đo quãng đường 
chuyển động của A. 


Tình 5.3 
® Hãy quan sát thí nghiệm để trả lời các câu hỏi sau : 


Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên ? 


Đặt thêm một vật nặng A' lên quả cân A (H.5.3b). Tại sao quả cân A cùng 
với A' sẽ chuyển động nhanh dần ? 


Eikhni quả cân A chuyển động qua lỗ K thì vật nặng A' bị giữ lại (H.5.3c, d). 
Lúc này quả cân A còn chịu tác dụng của những lực nào ? 


18 


Hay do quang đường đi được của quả cân A sau mỗi 
2 giây, ghi vào bảng 5.1 và tính vận tốc của A. 


Bảng 5.1 


| Thủgand@) —— |Qu&ngđườngdidwoesem 


khoảng thời gian 


Vận tốc v(cm/s) 


® Từ thí nghiệm trên ta thấy rằng một vật 
đang chuyển động mà chịu tác dụng của 
hai lực cân bảng thì sẽ tiếp tục chuyển 
động thảng đều. 


II - QUÁN TÍNH 


1. Nhận xét. Ôtô, tàu hoả, xe máy khi 
bát đầu chuyển động không đạt ngay 
vận tốc lớn mà phải táng dần ; khi đang 
chuyển động, nếu phanh (thắng) gấp 
cũng không dừng lại ngay mà còn trượt 
tiếp một đoạn. 

Khi chịu lực tác dụng, mọi vật đều không 
thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi 
vật đều có quán tính. 


Y 2. Vận dụng 


Búp bê đang đứng yên trên xe. Đất 
chợt đẩy xe chuyển động về phía trước 
(H.5.4). Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào ? 
Tại sao 2 

Đầy cho xe và búp bê cùng chuyển 
động rồi bất chọt dừng xe lại. Hỏi búp bê 
sẽ ngã về phía nào ? Tại sao ? 


Hay dùng khái niệm quán tính để giải thích các hiện tượng sau đây : 

a) Khi ôtô đột ngột rẽ phải, hành khách trên xe bị nghiêng về bên trái. 

b) Khi nhảy từ bậc cao xuống, chân ta bị gập lại. 

c) Bút tắc mực, ta vầy mạnh, bút lại có thể viết tiếp được. 

đ) Khi cán búa lỏng, có thể làm chặt lại bằng cách gö mạnh đuôi cán xuống đất. 


e) Đặt một cốc nước lên tờ giấy mỏng. Giật nhanh tờ giấy ra khỏi đáy cốc thì 
cốc vẫn đứng yên. 


ø Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng 
nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau. 

Dưới tác dụng của các lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục 
đứng yên ; đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. 
Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính. 

& Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được 
Vì có quán tính. 


Có thể em chưa biết 


Dưới tác dụng của trọng lực, con người và mọi sinh vật khác trên Trái Đất đều 
chuyển động theo Trái Đất. Ở gần xích đạo vận tốc của chuyển động này là 
khoảng 465m/s (khoảng 1 674km/h). Hãy tưởng tượng nếu đột nhiên không còn 
lực hút của Trái Đất thì con người và mọi sinh vật khác sẽ như thế nào ? Khi đó, 
do quán tính Con người và mọi sinh vật ở vùng xích đạo sẽ bị văng ra khỏi 
Trái Đất và chuyển động thẳng đều với vận tốc 1 674krm/h, nghĩa là bằng vận tốc 
của một máy bay phản lực chiến đấu. Tất nhiên, đây chỉ là tưởng tượng thôi ! 


rao 


Bài 6 
LỤC MA SÁT 


Sự khác nhau cơ bản giữa trục bánh xe bò ngày xua và trục bánh xe đạp, trục 
bánh xe ôtô bây giờ là ở chỗ trục bánh xe bò không có ổ bi còn trục bánh xe 
đạp, bánh xe ôtô thì có ổ bi. Thế mà con người đã phải mất hàng chục thế kỉ 
mới tạo nên được sự khác nhau đó. 


Bài này giúp các em phần nào hiểu được ý nghĩa của việc phát minh ra ố bi. 


I- KHI NÀO CÓ LỰC MA SÁT ? 


1. Lục ma sát trượt 

Khi bánh xe đạp dang quay, nếu bóp nhẹ phanh thì vành bánh chuyền 
động chạm lại. Lục sinh ra do má phanh ép sát lên vành bánh, ngăn cản 
chuyền động của vành được gọi là lực ma sát trượt. Nếu bóp phanh mạnh 
thì bánh xe ngừng quay và trượt trên mặt đường, khi đó có lực ma sát trượt 
giữa bánh xe và mặt đường. 


em Hãy tìm ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống và kĩ thuật. 


2. Lực ma sát lăn 

I Khi ta búng hòn bi trên mặt sàn, hòn bi lăn chậm dần rồi dừng lại. 
Lực do mặt bàn tác dụng lên hòn bi, ngăn cản chuyển động lăn của hòn 
bi là lực ma sát lăn. 


«. Hay tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và ki thuật. 
Trong các trường hợp vẽ ở hình 6.1, trường hợp nào có lực ma sát trượt, 
trường hợp nào có lực ma sát lăn ? 


'Từ hai trường hợp trên em có nhận xét gì về cường độ của lực ma sát trượt 
và lực ma sát lăn. 


q) Hình 6.1 b) 


3. Lực ma sát nghỉ 


Móc lục kế vào một 
vật nặng đặt trên mặt 
bàn rồi kéo từ từ lực kế 
theo phương nảm ngang 
(H.6.2). Đọc số chỉ của 
lực kế khi vật nặng côn 
chưa chuyền động. 


e E1 rại sao trong thí 
nghiệm trên, mặc đù có 
lực kéo tác dụng lên vật 
nặng nhưng vật vẫn 
đứng yên ? 


® Lục cân bàng với lực kéo ở thí nghiệm trên được gọi là iực ra sát nghỉ. 


Hãy tìm ví dụ về lực ma sát nghỉ trong đời sống và kĩ thuật. 


II- LỤC MA SÁT TRONG ĐỜI SỐNG VÀ KĨ THUẬT 


1. Lực ma sát có thể có hại 


|C6| Hãy nêu tác hại của lực ma sát và các biện pháp làm giảm lực ma sát 
trong các trường hợp vẽ ở hình 6.3. 


Xích xe đạp 


Trục quay có ố bị Đẩy thùng đồ 


R Khó quá | 
Ấ Dễ quá I 
€) 


Hình 6.3 


b) 


2. Lực ma sát có thể có ích 


Hay quan sát các trường hợp về ở hình 6.4 và tưởng tượng xem nếu 
không có lực ma sát thì sẽ xảy ra hiện tượng gì ? Hay tìm cách làm tăng lực 
ma sát trong những trường hợp này. 


Viết bảng Bulông (vít và ốc) 
Seme EmmCn 
Đánh diêm 
d) b) 
Ôtô phanh gấp 


Ề) Hình 6.4 


' III- VẬN DỤNG 

Hay giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này 
ma sát có ích hay có hại : 

a) Khi đi trên sàn đá hoa mới lau đẻ bị ngã. 

b) Ôtô đi vào chỗ bùn lầy, có khi bánh quay tít mà xe không tiến lên được. 
e) Giày đi mái đế bị mòn. 

đ) Phải bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị (đàn cò). 

Ổ bí có tác dụng gì ? Tại sao việc phát minh ra 6 bi lại có ý nghĩa quan 


trọng đến sự phát triển của khoa học và công nghệ ? 
23 | 


+ Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác. 

$ Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác. 

+ Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của 
lực khác. 

« Lực ma sát có thể có hại hoặc có ích. 


Có thể em chưa biết 


® Ma sát có ý nghĩa quan trọng trong thực tế. Nó có thể có hại nhưng cũng có 
thể có ích. Do đó, ta cần biết cách làm giảm cũng như làm tăng ma sát. 
Nhờ dầu mỡ bôi trơn, ma sát trượt giảm từ 8 đến 10 lần. Tuy nhiên trong, nhiều 
trường hợp lực ma sát vẫn còn lớn và cần có giải pháp giảm lực này. Để giảm 
ma sát người ta phát minh ra các ổ trục, ổ bi lăn, chúng có tác dụng giảm ma sát 
từ 20 đến 30 lần. 

® Hãy thử hình dung bỗng nhiên ma sát biến mất thì hiện tượng gì sẽ xảy ra ? Ta 
không đứng vững, cũng không, ngồi vững được. Sách vở, đồ đạc rất khó nằm 
yên trên bàn. Ta không cầm nổi vật gì trên tay vì mọi cái đều trơn tuột. Đinh rời 
khỏi tường. Sợi không kết thành vải. Người. và động vật không đi lại được. Xe 
không chạy được. Vật nào đang chuyền động thì sẽ chuyển động mãi không 
dừng được... 


I2 


Bài 7 
ÁP SUẤT 


Tại sao máy kéo nặng nề lại chạy được bình 
thường trên nên đất mêm (HI.7.1q), còn ôtô 
nhẹ hơn nhiều lại có thể bị lún bánh và sa lầy 
trên chính quang đường này (H.7.1b) ? 


I- ÁP LỰC LÀ GÌ 


8 Người và tủ (H.7.2), bàn ghế, máy móc,... 
luôn tác dụng lên nền nhà những lực ép có 
phương vuông góc với mặt sàn. Những lực này 
gọi là áp lực. 


Áp lục là lục ép có phương vuông góc với mặt 
bị ép, 


© Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a 
và b, thì lực nào là áp lực ? 


Hình 7.2 


- Lực của máy kéo tác dụng lên mặt đường. 
- Lực của máy kéo tác dụng lên khúc gõ. 


Hình 7.3 


~ Lực của ngón tay tác dụng 
lên đâu đinh. 
- Lực của mũi định tác dụng 


lên gỏ. 
25 | 


II - ÁP SUẤT 


1. Tác đụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tổ nào ? 

Để trả lời cho câu hỏi đặt ra ở đầu bài cần phải tìm hiểu xem tác dụng của 
áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào ? 

© Hãy dựa vào thí nghiệm ở hình 7.4 cho biết tác dụng của áp lực phụ 
thuộc vào những yếu tố nào bảng cách so sánh các áp lực, diện tích bị ép và 
độ lún của khối kim loại xuống bột hoặc cát mịn của trường hợp (1) với 
trường hợp (2), của trường hợp (1) với trường hợp (3) 

Tìm các dấu "=", ">", "<" thích hợp cho các ô trống của bảng 7.1. 


THnh 7.4 


Bảng 7.1 Bảng so sánh 


FaL]Fi §; L] §¡ hạ [lhạ 
E; L] Fq | Sạ[S¡ hạ []hq 
® Kết luận 


Chọn từ thích hợp cho các chỏ trống của kết luận dưới đây : 

Tác dụng của áp lực càng lón khi áp lục .... (1).... và điện tích bị ép .... (2)... 
2. Công thức tính áp suất 
Để xác định tác dụng cúa áp lực lên mặt bị ép, người ta đưa ra khái niệm 
áp suất. Áp suất được tính bằng độ lón của áp lực trên một đơn vị điện tích 
bị ép. 

E 
=—. trong đó : p là áp suất, F là áp lực tác dụng lên 
Đng s Tát ¡ ép có diện tịch là §. ° 

Nếu đơn vị lực là miurơn (N), đơn vị diện tích là mét vuông (m3) thì dơn vị của áp suất 
là niutơn trên mét vuông (N/m2), còn gọi là paxean, kí hiệu là Pa : 1Pa = 1N/m2. 


¡2 


Y II- VẬN DỤNG 


Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng, giảm áp suất ? Nêu những ví dụ 


về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế. 


Một xe tăng có trọng lượng 340 000N. Tính áp suất của xe tăng lên mặt 
đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với đất là 
1,5m2. Hay so sánh áp suất đó với áp suất của một ôtô nặng 20 000N có diện 
tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 250cm. Dựa vào kết quả 


tính toán ở trên, hãy trả lời câu hỏi đã đặt ra ở phân mở bài. 


e Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. 


+ Áp suất được tính bằng công thức 


PES 


ạ S 
& Đơn vị của áp suất là paxcan (Pa) : 1Pa = 1N/m2. 


Gó thể em chua biết 

e Áp suất ánh sáng là áp suất mà ánh sáng tác 
dụng lên vật được rọi sáng. Áp suất này rất bé, cỡ 
một phần triệu Pa. Năm 1899, nhà vật lí Lê-bê-đép 
(người Nga) lần đầu tiên đã đo được áp suất ánh 
sáng bằng thí nghiệm rất tinh vi. Chính áp suất của 
ánh sáng mặt trời đã làm cho đuôi sao chối bao giờ 
cũng hướng từ phía Mặt Trời ra. Hình 7.5 là ảnh 
chụp sao chổi Ha-lơ Bốp ngày 6 tháng 4 năm 1997 
trên bầu trời Pa-ri. Trong ảnh này, Mặt Trời nằm ở 
phía nào ? 

se Bảng 7.3. Một số áp suất 


Áp suất ở tâm Mặt Trời 2.1018 Pa 
Áp suất ở tâm Trái Đất | 4.101! Pa 
Áp suất lớn nhất tạo được trong phòng thí nghiệm | 1,5.1010 Pa 
Áp suất dưới đáy biển ở chỗ sâu nhất | 1,1.108 Pa 
Áp suất của không khí trong lốp ôtô | 4.10° Pa 
Áp suất khí quyển ở mức mặt biển | 1.109 Pa 
Áp suất bình thường của máu | 1,6.10 Pa 


27 | 


Bài 8 
ÁP SUẤT GHẤT LỎNG - BÌNH THÔNG NHAU 


Tại sao khi lặn sáu, người thợ lăn phải mặc bộ 
áo lặn chịu được áp suất lớn (H.8.1) ? 


I- SỰ TỒN TẠI CỦA ÁP SUẤT TRONG LÒNG 
CHẤT LỎNG 


Ta đã biết, khi đặt vât rắn lên mặt bàn (H.8.2), 
vật rán sẽ rác dụng lên mặt bản một áp suất 
theo phương của trọng lực. Còn khi đổ một 
chất lỏng vào trong bình thì chất lỏng có gây 
áp suất lên bình không, nếu có thì áp suất này 
có giống áp suất của chất rắn không ? 


Hình 8.1 
M1. Thí nghiệm 1 


Một bình hình trụ có đáy € và các lỗ A, B ở thành bình được bịt bằng một màng 
cao su mỏng (H.8.3a). 

Hay quan sát hiện tượng xảy ra khi ta đồ nước vào bình. 

© Các màng cao su bị biến dạng (H.8.3b) chứng tỏ điều gì ? 


Gó phải chất lỏng chỉ tác dụng áp suất lên bình theo một phương như 
chất rán không ? 


I 2. Thí nghiệm 2 


Lấy một bình trụ thuỷ tinh có đĩa D tách rời dùng làm đáy. Muốn D đậy kín 
đáy ống ta phải dùng tay kéo dây buộc đĩa D lên (H.8.4a). 


© Khi nhấn bình vào sâu trong nước rồi buông tay kéo sợi dây ra, đia D 
vẫn không rời khỏi đáy kể cả khi quay bình theo các phương khác nhau 
(H.8.4b). Thí nghiệm này chứng tỏ điều gì ? 


4) D Hình 8.4 


®3. Kết luận 
Dựa vào các thí nghiệm trên, hãy chọn từ thích 
hợp cho các chỏ trống trong kết luận sau đây : 


Chất lóng không chỉ gây ra áp suất lên ....(1).... bình, 
mà lên cả .... (2)... bình và các vật ớ ....(3).... chất lỏng, 


® II - CÔNG THÚC TÍNH ÁP SUẤT CHẤT LỎNG 


Giả sử có một khối chất lỏng hình trụ, diện tích đáy là 
S, chiều cao là h (H.8.5). Hay dựa vào công thức tính áp 
suất em đã học ở bài trước để chứng minh công thức 


Hình 8.5 


p=dh, trong đó : p là áp suất ở đáy cột chất lỏng, 
d là trọng lượng riêng của chất lỏng, 
h là chiều cao của cột chất lỏng. 


p tính bằng Pa, d tính bàng N/mỷ, h tính bàng m. 


Công thức này cũng áp dụng cho một điểm bất kì trong lòng chất lỏng, chiều cao 
của cột chất lỏng cũng là độ s&u của điểm đó so với mặt thoáng. 
29 | 


Suy Ta : 

Trong một chất lỏng đứng yên, áp suất tại những điểm trên cùng một mặt 
phẳng nàm ngang (có cùng độ sâu h) có độ lớn như nhau. Đây là một đặc 
điểm quan trọng của áp suất chất lỏng được ứng dụng nhiều trong khoa 
học và đời sống. 


® II - BÌNH THÔNG NHAU 


" Đồ nước vào một bình có hai nhánh thông nhau (bình thông nhau). 
Hay dựa vào công thức tính áp suất chất lỏng và đặc điểm của áp suất chất 
lòng nêu ở trên để so sánh áp suất pạ, pạ và dự đoán xem khi nước trong bình 
đã đúng yên thì các mục nước sẽ ở trạng thái nào trong ba trạng thái vẽ 
hình 8.6a, b, c. 


Lam thí nghiệm kiểm tra, rồi tìm từ thích hợp cho chỗ trống trong kết luận 


©) Hình 8.6 


đưới đây : 


® Kết luận : Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các 
mực chất lỏng ở các nhánh luôn luôn ớ........ độ cao. 


IV - MÁY THỦY LỤC 


Máy thủy lực có cấu tạo gồm hai xilanh, một 
nhỏ, một to, được nối thông với nhau. Trong 
hai xilanh có chứa đầy chất lỏng, thường là 
dầu. Hai xilanh được đậy kín bằng hai pít-tông 
(H.8.7). 

Khi tác dụng một lực f lên pit-tông nhỏ có 
diện tích s, lực này gây áp suất 
p = f⁄s lên chất lỏng. Áp suất này được chất 
lỏng truyền nguyên vẹn tới pít-tông lớn có 
diện tích S và gây nên lực nâng F lên pít-tông này : 


ị2o 


THnh 8.7 


Như vậy, diện tích S lớn hơn diện tích s bao nhiêu lần thì lực F sẽ lớn hơn 
lực f bấy nhiêu lần. Nhờ đó mà ta có thể dùng tay nâng cả một chiếc ôtô. 
Người ta còn sử dụng máy thủy lực để nén các vật. 


Y V- VẬN DỤNG 


Hay trả lời câu hỏi ở đầu bài. 


Một thùng cao 1,2m dựng đầy nước. 
Tính áp suất của nước lên đáy thùng và 
lên một điểm ở cách đáy thùng 0,4m. 
Trong hai ấm vẽ ở hình 8.8, ấm nào 
dựng được nhiều nước hơn ? 

Hình 8.9 vẽ một bình kín có gắn 
thiết bị dùng để biết mực chất lỏng chứa 
trong nó. Bình A được làm bằng vật liệu 
không trong suốt. Thiết bị B được làm 
bàng vật liệu trong suốt. Hay giải thích 
hoạt động của thiết bị này. 

Người ta dùng một lực 1000 N để 
nâng một vật nặng 50000 N bàng một máy thủy lực. Hỏi điện tích của 
pít-tông lón và pít-tông nhỏ của máy thủy lực này có đặc điểm gì ? 


Hình 8.9 


$ Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và 
các vật ở trong lòng nó. 

& Công thức tính áp suất chất lỏng : p = d.h, trong đó h là độ sâu tính 
từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng, d là trọng lượng riêng 
của chất lỏng. 

$ Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mặt 
thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau đều ở cùng một độ cao. 

$ Trong máy thủy lực, nhờ chất lỏng có thể truyền nguyên vẹn độ tăng 
áp suất, nên ta luôn có : + .c: trong đó f là lực tác dụng lên 

L_ pít-tông có tiết diện s, F là lực Šc dụng lên pít-tông có tiết diện S. 


m". 


Bài 9 
ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN 


Khi lộn ngược một cốc 
nước đầy được đậy kín 
bằng một tờ giấy không 
thấm nước (H.9.1) thì 
nước có chảy ra ngoài 
không ? Vì sao ? 


I- SỰ TÓN TẠI CỦA AP SUẤT KHI QUYỀN 


8 Trái Đất được bao bọc bởi một lớp không khí dày 
tới hàng ngàn kilômet, gọi là khí quyển. Con người 
và mọi sinh vật khác trên mặt đất đều đang sống 
“dưới đáy" của “đại dương không khí” không lồ này. 
Vì không khí cũng có trọng lượng nên Trái Đất và 
mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp 
không khí bao quanh Trái Đất. Áp suất này được 
gọi là áp suất khí quyến. 

€ó vô số hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất 
khí quyển và áp suất này tác dụng theo mọi phương. 
Sau đây là một vài ví dụ : 

® 1. Thí nghiệm 1 

Hút bót không khí trong một vỏ hộp dựng sưa bàng 
giấy, ta thấy vỏ hộp bị bẹp theo nhiều phía (H.9.2). 
EH Hay giải thích tại sao ? 

® 2. Thí nghiệm 2. Cắm một ống thuỷ tinh ngập 
trong nước, rồi lấy ngón tay bịt kín đầu phía trên 
và kéo ống ra khỏi nước (H.9.3). 

Nước có chảy ra khỏi ống hay không 2 Tại sao ? 
EEI Nếu bó ngón tay bịt đầu trên của ống ra thì xảy 
ra hiện tượng gì ? Giải thích tại sao ? 


22 


® 3. Thí nghiệm 3 

Nam 1654, Ghê-rích 
(1602 - 1678), Thị trưởng 
thành phố _Mác-đơ-buốc 
của Đúc đa làm thí 
nghiệm sau (H.9.4): 


Ông lấy hai bán câu bằng 
đồng rồng, dường kính 
khoảng 30cm, mép được 
mài nhản, úp chặt vào 
nhau sao cho không khí 
không lọt vào được. Sau đó ông dùng máy bơm 
rút không khí bên trong quả câu ra ngoài qua 
một van gắn vào một bán cầu rồi đóng khoá 
van lại. Người ta phải dùng hai đàn ngựa 
mỗi đàn tám con mà cũng không kéo được 
hai bán câu rời ra. 


Hãy giải thích tại sao ? 


II - ĐỘ LỚN CỦA ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN 


I1. Thí nghiệm Tó-ri-xe-li* 

Nhà bác học Tô-ri-xe-li (1608 - 1647) người 
T-ta-li-a là người đầu tiên đo được độ lớn của 
áp suất khí quyền. 


Ông lấy một ống thuỷ tinh dài khoảng 1m, một 
đầu kín, đổ đây thuỷ ngân vào. Lấy ngón tay 
bịt miệng ống rồi quay ngược ống xuống. Sau 
đó, nhúng chìm miệng ống vào một chậu dựng 
thuỷ ngân rồi bỏ ngón tay bịt miệng ống ra. 
Ông nhận thấy thuỷ ngân trong ống tụt xuống, 
còn lại khoảng 76em tính từ mặt thoáng của 
thuỷ ngân trong chậu (H.9.5). Hình 9.5 


€9 Vì thí nghiệm này phải dùng thuỷ ngân là chất độc hại nên không thể tiến hành trong lóp được. 


39 j 


® 2. Độ lớn của áp suất khí quyền 
Hay tính độ lớn của áp suất khí quyền bảng cách trả lời các câu hỏi sau : 


Các áp suất tác dụng lên A (ở ngoài ống) và lên B (ở trong ống) có bàng 
nhau không ? Tại sao ? 


Áp suất tác dụng lên A là áp suất nào ? Áp suất tác dụng lên B là áp 
suất nào ? 


Hay tính áp suất tại B, biết trọng lượng riêng của thuỷ ngân (Hg) là 
136 000N/m3. Từ đó suy ra độ lớn của áp suất khí quyển. 

Chú ý : Vì áp suất khí quyền bàng áp suất gây ra bởi cột thuỷ ngân trong thí 
nghiệm Tô-ri-xe-li, nên người ta còn dùng chiều cao của cột thuỷ ngân này 
để diễn tả độ lớn của áp suất khí quyến. Ví dụ, áp suất khí quyển ở bãi biển 
Sầm Sơn vào khoảng 76cmHg (760mmHg). 


' II - VẬN DỤNG 
Giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài. 
EEl Néu ví dụ chúng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyền. 


[SỐ Nói áp suất khí quyền bàng 76cmHg có nghĩa là thế nào ? Tính áp suất này 
ra N/m2. 

[BH Trong thí nghiệm của Tô-ri-xe-li, giả sử không dùng thuỷ ngân mà dùng 
nước thì cột nước trong ống cao bao nhiêu ? Ống Tô-ri-xe-li phải đài ít nhất 
là bao nhiêu ? 


|c12b Tại sao không thể tính trực tiếp áp suất khí quyển bằng công thức p = d.h ? 


« Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất 
khí quyển theo mọi phương. 

$ Áp suất khí quyển bằng áp suất của cột thuỷ ngân trong ống 
Tô-ri-xe-li, do đó người ta thường dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất 
khí quyển. 


lo 


Gó thể em chưa biết 


@ Càng lên cao không khí càng loãng 
nên áp suất khí quyển càng giảm. Với 
những độ cao không lớn lắm thì cứ 
lên cao 12m, áp suất khí quyển 
lại giảm khoảng 1mmHg. Bảng 9.1 là 
ví dụ về mối liên hệ giữa độ cao và áp 
suất khí quyển. Dựa vào mối liên hệ 
giữa độ cao và áp suất khí quyển, 
người ta chế tạo ra một loại dụng cụ 
đo áp suất khí quyển để suy ra chiều 
cao gọi là "cao kế". Cao kế được 
dùng khi leo núi, trong máy bay, 
trong các khí cầu... 


® Áp suất khí quyển tại một nơi 
thay đổi theo thời gian và những 
thay đổi này ảnh hưởng tới thời tiết 
của nơi đó. 

Các trạm khí tượng được trang bị các 
máy tự động ghi áp suất của khí 
quyển sau những khoảng thời gian 
xác định. Bảng 9.2 là các số liệu do 
trạm khí tượng Láng (Hà Nội) ghi 
được vào ngày 22 - 6 - 2003. 


Bảng 9.1 
Độ cao so với Áp suất khí 
mặt biển (m) | quyển (mmHg) 
0 760 
250 740 
400 724 
600 704 
1 000 678 
2000 540 
3000 525 
Bảng 9.2 
Thời điểm | Áp suất (.105Pa) 
07 giờ 1/0091 
10 giờ 1,0014 
13 giờ 1,0042 
16 giờ 1,0043 
19 giờ 1,0024 
22 giờ 1,0051 


36 Ï 


Bài 10 
LỤC ĐẨY ÁC-SI-MÉT 


hú kéo nuóc từ duói giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn ngập 
đưới nước nhẹ hơn khi đa lên khỏi mặt nước (H.10.1). Tại sao ? 


I- TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM 
TRONG NO 


Hình 10.1 


Hình 10.2 


Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P (H.10.2a). Nhúng vật nặng 
chìm trong nước, lực kế chỉ giá trị Pị (H.10.2b). Pị < P chứng tỏ điều gì ? 
EE Hay chọn từ thích hợp cho chỏ trống trong kết luận sau : 


® Kết luận : Một vật nhúng trong chất lóng bị chất lỏng tác dụng một lực 
đầy hướng từ........ 

Lực đầy của chất lỏng lên một vật nhúng trong nó do nhà bác học Ác-si-mét 
(287 - 212 trước Công nguyên) người Hi Lạp phát hiện ra đầu tiên, nên được 
gọi là lực đầy Ác-si-mét. 


[29 


II - ĐỘ LỚN CỦA LỤC ĐẨY ÁC-SI-MÉT 


1. Dự đoán 


Truyền thuyết kể rằng, một hôm Ác-si-mét đang nằm trong bồn tắm đây nước 
chợt phát hiện ra ràng ông nhấn chìm người trong nước càng nhiều thì lực 
đẩy do nước tác dụng lên ông càng mạnh, nghĩa là thể tích phân nước bị ông 
chiếm chỏ càng lón thì lực đẩy của nước càng mạnh. Dựa trên nhận xét này, 
Ác-si-mét dự đoán là độ lớn của lực đầy lên vật nhúng trong chất lỏng bàng 
trọng lượng của phân chất lỏng bị vật chiếm chỏ. 


® 2. Thí nghiệm kiềm tra 
8 Bảng nhiều thí nghiệm khác nhau người ta đã khảng định được dự đoán 
trên là đúng. Sau đây là một trong những thí nghiệm này (H.10.3a, b, c). 


đ) Treo cốc A chua đụng b) Nhúng vật nặng vào c) Đổ nước từ cốc B vào 
nước và vật nặng vào lực bình tràn đựng đây nước, cốc A. Lục kế chỉgiá trị Py. 
kế. Lục kế chỉ giá trị P„. nước từ bình tràn chảy vào 

cốc B. Lục kế chỉ giá trị Ps. Hình 10.3 


e® Hay chứng minh ràng thí nghiệm ở hình 10.3 chứng tỏ dự đoán về độ 


lớn của lực đẩy Ác-si-mét nêu trên là đúng. 
37 | 


M 3. Công thức tính độ lớn của lực đầy 
Ác-si-mét 

Nếu gọi V là thể tích của phân chất lỏng bị vật 
chiếm chỏ và d là trọng lượng riêng của chất 
lỏng, thì độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được 
tính bằng công thức : 


Fu= d.V 


Y II - VẬN DỤNG 


Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài. 


Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích 
bảng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. 
Thỏi nào chịu lực đầy Ác-si-mét lớn hơn ? 


Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một 
thỏi được nhúng chìm vào nước, một thỏi 
được nhúng chìm vào dầu. Thỏi nào chịu lực 
đẩy Ác-si-mét lớn hơn ? 


C7 bà Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng 
cân vẽ ở hình 10.4 thay cho lực kế để kiểm 
tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét. 


¬†+^ 


Hình 10.4 


& Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên 
với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm 


chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác-si-mét. 
+ Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét 


Fạ = d.V, trong đó : d là trọng lượng riêng của chất lỏng, 
V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 


29 


Có thể em chua biết 


Phần ghi nhớ được đóng khung ở trên không chỉ 
được áp dụng đối với chất lỏng mà còn được áp 
dụng cả đối với chất khí. Điều này giải thích tại sao 
những quả bóng hoặc khí cầu được bơm một loại khí 
nhẹ hơn không khí có thể bay lên được (H.10.5). 

® Truyền thuyết về Ác-si-mét 

Nhà vua Hê-rôn xứ Si-ra-cuýt (306 - 215 trước Côn: 
nguyên) giao vàng cho một người thợ kim hoàn đi 
làm cho nhà vua một cái vương miện đặc. Nhà vua 
nghi người thợ đã ăn bớt vàng nên giao cho Ac-si-mét 
kiểm tra xem người thợ có pha bạc vào vàng để làm 
vương miên không. 

Ác-si-mét ngày đêm lo lắng, suy nghĩ làm thế nào để 
thực hiện được việc nhà vua giao. 

Một hôm, trong khi đang nằm trong bồn tắm đầy 
nước, ông chợt phát hiện ra rằng khi nhấn chìm người Hình 10.5 
trong nước càng nhiều thì lực đẩy ông lên càng mạnh. 
Từ đó, ông thấy được cách giải quyết bài toán về 
chiếc vương miện của nhà vua. Ông nhảy khỏi bồn 
tắm và cứ thế trần truồng chạy ra đường, vừa chạy 
vừa kều : "Ơ rê ca l Ơ rê ca I" (Tìm ra rồi ! Tìm ra rồi l). 
Hình 10.7 minh hoạ cách dùng lực đẩy Ác-si-mét để 
chứng minh chiếc vương miện của nhà vua không 
làm bằng vàng nguyên chất mà có pha bạc (bạc có 
khối lượng riêng chỉ bằng khoảng 50% khối lượng 
riêng của vàng). Các em hãy thử giải thích tại sao ? 


Hình 10.6 Hình 10.7 


39 j 


Ẫn Bài 11 
THỰC HÀNH : NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT 


I- CHUẨN BỊ 


Cho mỏi nhóm học sinh : 

- Một lực kế 0 - 2,5N. 

- Một vật nặng bằng nhôm có 
thể tích khoảng 50cm3, 

- Một bình chia độ. 

- Một giá đỡ. 

- Kẻ sản các bảng ghi kết quả 
Vào VỞ. 


H - NỘI DUNG THỰC HÀNH 
1. Đo lực đầy Ác-si-mét 


a) Đo trọng lượng P của vật 
khi vật đặt trong không khí 
(H.11.1). 
b) Đo lục F tác dụng vào lực kế 
khi vật chìm trong nước 
(H.11.2). 


BH xác định độ lón lực đầy 
Ácsimét bằng công thức : 
Đà¿S ung 

Đo ba lần, lấy kết quả ghi vào 
báo cáo. 


Lao 


THnh 11.1 Hình 11.2 


2. Đo trọng lượng của phản nước có thể tích 
bằng thề tích của vật 


a) Đo thể tích của vật nặng, cũng chính là thế 
tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 

- Đánh dấu mực nước trong bình trước khi 
nhúng vật vào (H.11.3) - vạch 1 (VỊ). 


- Đánh dấu mực nước trong bình sau khi nhúng 
vật chìm trong nước (H.11.4) - vạch 2 (V2). 


E Thẻ tích (V) của vật được tính như thế nào 2 
w=Ei-H 


b) Đo trọng lượng của chất lỏng có thể tích 
bằng thể tích của vật. 


- Dùng lực kế đo trọng lượng của bình nước khi 
nước ở mức ] : 


- Đồ thêm nước vào bình đến mức 2. Đo trọng 
lượng của bình nước khi nước ở mức 2 : 


Trọng lượng của phần nước bị vật chiếm 
chỏ được tính bằng cách nào ? 


Đụ = LÏ - 
Đo ba lần, lấy kết quả ghi vào báo cáo. 


3. So sánh kết quả đo P và FA. Nhận xét và rút 
ra kết luận 


Hình 11.4 


=.=. 


II - MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH 
Nghiệm lại lực đầy Ác-si-mét 


I0 /aitETIioc sinh. rẽ... LỐP... 
1. Trả lời câu hỏi 
Viết công thức tính lực đẩy Muốn kiểm chứng độ lớn của 


Ác-si-mét. Nêu tên và đơn vị của các lực đẩy Ác-simét cần phải đo 
đại lượng có mặt trong công thúc. những đại lượng nào ? 


la)... 
lồ) Sáo 


2, Kết quả đo lực đầy Ác-si-mét Bảng 11,1 


Lân đo| Trọng lượng| Hợp lực E của trọng lượng và lực đầy Lực đầy 
P của vật | Ác-si-mét tác dụng lên vật khi vật| Ác-si-mét 
@®) được nhúng chìm trong nước (N) Fạ = P-F (N) 


Jj=ãI===-l=====—=-ˆ 
Iz==—=..măH15Ẽ5Ẽ5Á5s54555ãỹ:, 
tHỜ DỊP S01 Sức Cáo 
Kết quả trung bình Ea =——————— =... 
3 
3. Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật 


Bảng 11.2 


Lân đo| Trọng lượng P | Trọng lượng P¿ | Trọng lượng phân nước bị vật 
@) @) chiếm chỗ : Pwq = Pa - Pị 
BỊ 
3 
l£:3Enliiecceeeetisxe=====i:—=—==ễ-; 


1 


Bài 12 
SỰ NỔI 


Đố nhau : 


An - Tại sao khi được thả vào nước thì hòn bỉ 
gỗ nổi, còn hòn bi sắt lại chìm ? 


Bình - Vì hòn b¡ gỗ nhẹ hơn. 


An - Thế tại sao con tàu bàng thép nặng hơn 
hòn bi thép lại nổi còn hòn bi thép thì chìm ? Ẻ / 


Bình - 21 


I- ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM 
j Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, 
phương và chiều của chúng có giống nhau không ? 
e©® Có thể xảy ra ba trường hợp sau đây đối với trọng lượng P của vật và 
độ lớn F. của lực đầy Ác-si-mét : 

a)FA<P b) F =P c)FA >P 


Hay ve các vectơ lực tương ứng với ba trường hợp trên hình 12.1a, b, c và chọn 
cụm từ thích hợp trong số các cụm từ sau đây cho các chỏ trống ở các câu phía 
dưới hình 12.1 : 


(1) Chuyển động lên trên (nổi lên mặt thoáng). 
(2) Chuyển động xuống dưới (chìm xuống đáy bình). 
(3) Đứng yên (lơ lửng trong chất lỏng). 


II- ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỒI TRÊN MẶT THOÁNG 
CỦA CHẤT LỎNG 


m E8 Tại sao miếng gỏ thả vào nước 
lại nổi ? 


Khi miếng gö nồi trên mật nước, 
trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét 
có bàng nhau không ? Tại sao ? 


Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được 
tính bằng biểu thức : E. = d.V, trong đó 
đ là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn 
V là gì ? Trong các câu trả lời sau đây, 
câu nào là không đúng ? 

A. V là thể tích của phần nước bị miếng 
gỗ chiếm chö. 


B. V là thể tích của cả miếng gỗ. 


€. V là thể tích của phần miếng gỏ chìm 
trong nước. 


D. V là thể tích được gạch chéo trong 
hình 12.2. 


'Y II - VẬN DỤNG 


Biết P = dụ.V (trong đó dự là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể 
tích của vật) và FA = dị.V (trong đó d¡ là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy 
chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì : 
~ Vật sẽ chìm xuống khi : dụ > dị. 

- Vật sẽ lơ lùng trong chất lỏng khi : dụ = dị. 

- Vật sẽ nồi lên mặt chất lỏng khi : dụ, < dị. 


El Hay giúp Bình trả lời An trong phần mở bài, biết ràng con tàu không phải 
là một khối thép đặc mà có nhiều khoảng rông. 


Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm ? Tại sao ? 


L“ 


Hai vật M và N có cùng thẻ tích được nhúng ngập trong nước. Vật M chìm 
xuống đáy bình còn vật N lơ lửng trong chất lỏng. Gọi Pụ, FẠu là trọng lượng 
và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật M ; PN, lN là trọng lượng và lục đầy 


Ác-si-mét tác dụng lên vật N. Hay chọn dấu "=" ; "<" ; ">" thích hợp cho các 
Ô trống : 
lừ LIF Ay: 
„ LÌ Pụ. 
Fạ, L]Pụ. 
Pụ LÏPụ. 


+ Nếu ta thả một vật ở trong lòng chất lỏng thì 
+ Vật chìm xuống khi lục đẩy Ác-si-mét Fa nhỏ hơn trọng lượng P : 


FA<P 
+ Vật nổi lên khi : FA>P 
+ Vật lơ lửng trong chất lỏng khi : FA=P 


@ Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét : 
Fạ = d.V, trong đó V là thể tích của phần vật chìm trong chất 
lỏng, (không phải là thể tích của vật), d là trọng lượng riêng của 
chất lỏng. 


L. 


Gó thể em chưu biết 


Tàu ngầm là loại tàu có thể chạy ngầm 
dưới mặt nước. Phần đáy tàu có nhiều 
ngăn, có thể dùng máy bơm để bơm 
nước vào hoặc đẩy nước ra. Nhờ đó, 
người †a có thể làm thay đổi trọng lượng 
riêng của tàu để cho tàu lặn xuống, 
lơ lửng trong nước hoặc nổi lên trên mặt 
nước (H.12.3). 


Hình 12.3 


46 j 


Bài 13 
GÔNG CƠ HỌC 


Trong đời sống hằng ngày, người ta quan niệm rằng người nông dân cấy lúa, 
người thợ xây nhà, em học sinh ngồi học, con bò đang kéo xe... đều đang thực 
hiện công. Nhưng không phải công trong các trường hợp này đều là "công cơ 
học". Vậy công cơ học là gì ? 


I - KHI NÀO CÓ CÔNG CƠ HỌC ? 
M 1. Nhận xét 


- Con bò đang kéo một chiếc xe đi trên 
đường. Trong trường hợp này, người ta 
nói lực kéo của con bò đa thực hiện một 
công cơ học (H.13.1). 

- Người lực sĩ cử tạ đỡ quả tạ ở tư thế 
đứng thảng. Mặc dù lực sĩ rất mệt nhọc, 
tốn nhiều sức lực, nhưng trong trường 
hợp này người ta nói lực sĩ không thực 
hiện công cơ học (H.13.2). 


e EH Tụ các trường hợp quan sát ở 
trên, em có thể cho biết khi nào thì có 
công cơ học ? 


Hình 13.2 


®2. Kết luận 


Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau : 
- Chỉ có công cơ học khi có ....(1).... tác dụng vào vật và làm cho vật ....(2).... 


- Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công 
thì ta có thể nói công đó là công của vật). 
- Công cơ học thường được gọi tắt là công. 


lo 


3. Vận dụng 

Trong những trường hợp dưới đây, trường 
hợp nào có công cơ học ? 

a) Người thợ mỏ đang đầy cho xe goòng chỏ 
than chuyển động. 

b) Một học sinh đang ngồi học bài. 

e) Máy xúc đất đang làm việc. 

đ) Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao. 


Trong các trường hợp dưới đây, lực nào 
thực hiện công cơ học ? 
a) Đầu tàu hoả đang kéo các toa tàu chuyển động. 


b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống. 
e) Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc 
kéo vật nặng lên cao (H.13.3). 


Hình 13.3 
II - CÔNG THỨC TÍNH CÔNG 


1. Công thức tính công cơ học 

Nếu có một lực F tác dụng vào vật, làm vật 
dịch chuyền một quang đường s theo hướng 
của lực thì công của lực F được tính bằng công 
thức sau 


A =F.s, trong đó : A là công của lực F, 
F là lực tác dụng vào vật, 
s là quãng đường vật dịch chuyển. 


Khi lực F = 1N và s = 1m thì A = 1N.1m = 1Nm. 
Đơn vị công là jun, kí hiệu là J (1J = 1Nm). 


Chú ý : - Nếu vật chuyền dời không theo phương của lực thì công được tính 
băng một công thức khác sẽ học ở lớp trên. 


- Nếu vật chuyền đời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của 


lực đó bảng không. 
—1 


Y 2. Vận dụng 


Đầu tàu hoả kéo toa xe với lực F=5 000N làm toa xe đi được 1 000m. 
Tính công của lực kéo của đầu tàu. 

Một quả dừa có khối lượng 2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính 
công của trọng lực. 


Bll: Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bị 
chuyển động trên mặt sàn nàm ngang ? 


®$ Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng 
vào vật làm vật chuyển dời. 

$ Công cơ học phụ thuộc hai yếu tố : Lực tác dụng vào vật và quãng 
đường vật dịch chuyển. 

$ Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng 
đường s theo hướng của lực : A = F.s. 
Đơn vị công là jun, (kí hiệu là .J). 1J = 1N.1m = 1Nm. 


Có thể em chưa biết 


Công của trái tim 

Bằng các phép đo và phép tính người ta xác định được công của trái tim. Trung 
bình, mỗi giây trái tim của người bình thường thực hiện một công khoảng 0,12. 
để bơm khoảng 90cm3 máu nuôi cơ thể. 

Các em đừng vội nghĩ công của trái tim là quá bé nhỏ ! Vì trái tim phải làm việc 
liên tục không ngừng nên trong một ngày, trung bình nó thực hiện một công lên 
tới 10 368J để bơm 7 776 lít máu nuôi cơ thể. Nếu một người chỉ sống có 
70 năm thôi thì trái tim người đó đã thực hiện một công không dưới 260 000 000.J 
để bơm khoảng 200 000 000 lít máu nuôi cơ thể. 

Nếu biết với công 260 000 000.) người ta có thể nâng một chiếc xe ôtô 2,5 tấn 
lên cao 10 000m (10km), thì các em sẽ thấy trái tim của chúng ta “vất vả" biết 
chừng nào ! 


49 


Ộ 


Bài 14 
ĐỊNH LUẬT VỀ GÔNG 


— 


Ở lớp 6 các em đã biết, muốn đưa một vật nặng lên cao, người ta có thể kéo 
trực tiếp hoặc sử dụng máy cơ đơn giản. Sử dụng máy cơ có thể cho ta lợi về 
lực, nhưng liệu có thể cho ta lợi về công không ? Bài này sẽ giúp các em trả lời 
câu hỏi trên. 


I1- THÍ NGHIỆM 


~ Móc lực kế vào quả nặng G rồi kéo từ từ theo phương thẳng đứng (sao cho số 
chỉ của lực kế không thay đổi) lên một đoan sự (H.14.1a). Lực nâng F4 của tay 
có độ lón bằng trọng lượng P của quả nặng. Đọc số chỉ của lực kế (Fq) và độ 
đài quang đường đi được (sạ) của lực kế rồi ghi kết quả thí nghiệm vào bảng 14.1. 
~ Dùng ròng rọc động để kéo quả nặng G lên cùng một đoạn s (H.14.1b) một 
cách từ từ sao cho số chỉ của lực kế không thay đổi. Lực nâng của tay bàng 
số chỉ của lực kế. Đọc số chỉ của lực kế Œ;) và độ dài quảng đường đi được 
(sz) của lực kế rồi ghi kết quả thí nghiệm vào bảng 14.1. 


Hình 141  q) 


Bảng 14.1 


Các đại lượng cần xác định Dùng ròng rọc động 


Lực F(N) Fqạ=... Fạ=... 
| Quảng đường đi được s(m) 51= | Ss.= | 
| Công AQ) | AI =.. | Aa=... | 


SSÃ| Hay so sảnh hai lực F1 và Ea. 
SẼ Hay so sánh hai quang đường đi được sị, 52. 
Hãy so sánh công của lực F+ (A+ = F1.s¡) và công của lực F2 (Az = Es.S2). 


Dựa vào các câu trả lời trên, hay chọn từ thích hợp cho các chỏ trống của 
kết luận sau : Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về ....(1).... thì lại thiệt 
hai lần về ....(2).... nghĩa là không được lợi gì về .... (3).... 


® II- ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG 


Kết luận trên không những chỉ đúng cho ròng rọc động mà còn đúng cho mọi 
máy cơ đơn giản khác. Do đó, ta có kết luận tổng quát sau đây gọi là định 
luật về công : 


Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, Được lợi bao nhiêu lân 
về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lân về đường đi và ngược lại. 


Y III - VẬN DỤNG 

Kéo đều hai thùng hàng, mỏi thùng nặng 500N lên sàn ôtô cách mặt đất 
1m bảng tấm ván đặt nghiêng (ma sát không đáng kể). 

Kéo thùng thứ nhất, dùng tấm ván dài 4m. 

Kéo thùng thú hai, dùng tấm ván dài 2m. 


50 


Hỏi : 
a) Trong trường hợp nào người ta kéo với lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần ? 
b) Trường hợp nào thì tốn nhiều công hơn ? 


c) Tính công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ôtô. 


Đề đưa một vật có trọng lượng P = 420N lên cao theo phương thảng 
đứng bảng ròng rọc động, theo hình 13.3, người công nhân phải kéo đầu dây 
đi một đoạn là 8m. Bỏ qua ma sát. 

a) Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên. 


b) Tính công nâng vật lên. 


+ Định luật về công : Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về 
công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường 
đi và ngược lại. 


Gó thể em chua biết 

Trong thực tế, ở các máy cơ đơn giản bao giờ cũng có ma sát. Vì vậy, công mà 
ta phải tốn (Aa) để nâng vật lên bao giờ cũng lớn hơn công (A+) dùng để nâng 
vật khi không có ma sát, đó là vì phải tốn một phần công để thắng ma sát. 
Công Aa là công toàn phần. Công A4 là công có ích. Tỉ số I gọi là hiệu suất 
của máy, kí hiệu là H:: lội 

Ai 

H= — 100%. 

Aa 

Vì Aa luôn lớn hơn A4 nên hiệu suất luôn nhỏ hơn 100%. 


—1] 


Bài 15 
CÔNG SUẤT 


I- AI LÀM VIỆC KHOẺ HƠN ? 


I8 Trong xây dựng, để đưa vật liệu lên 
cao người ta thường dùng dây kéo vắt 
qua ròng rọc cố định như hình 15.1. 
Anh An và anh Dũng dùng hệ thống này 
đưa gạch lên tâng hai, cao 4m, mỗi viên 
gạch đều nặng 16N. 

Mỗi lân anh An kéo được 10 viên gạch 
mất 50 giây. Còn anh Dũng mỏi lần kéo 
được 15 viên gạch mất 60 giây. 


e Elrinh công thực hiện được của anh 
An và anh Dũng. 


C2| Trong các phương án sau đây, có thể 
chọn những phương án nào để biết ai là 
người làm việc khoẻ hơn ? 

a) So sánh công thực hiện được của hai 
người, ai thực hiện được công lớn hơn thì 
người đó làm việc khoẻ hơn. Hình 15.1 


b) So sánh thời gian kéo gạch lên cao của 

hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì 

người đó làm việc khoẻ hơn. 

c) So sánh thời gian của hai người để thực hiện được cùng một công, ai làm 
việc mất ít thời gian hơn (thục hiện công nhanh hơn) thì người đó làm việc 
khoẻ hơn. 

đ) So sánh công của hai người thục hiện được trong cùng một thời gian, ai 
thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khoẻ hơn. 


Từ kết quả của C2, hay tìm từ thích hợp cho các chỏ trống của 
kết luận sau : Anh ....(1).... làm việc khoẻ hơn, vì ....(2).... 


¡52 


II - CÔNG SUẤT 


Trong Vật lí học, đề biết người nào hay máy nào thực hiện công nhanh hơn (làm 
việc khoẻ hơn) người ta dùng khái niệm công suất. Công suất được xác định 
bảng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. 


Nếu trong thời gian t, công thực hiện được là A thì công suất là 2: 


I II - ĐƠN VỊ CÔNG SUẤT 


Nếu công A là 1J, thời gian t là 1s, thì công suất là 


1U] 
sa = 17⁄s (jun trên giây). 
9 


Đơn vị công suất J⁄s được gọi là oát, kí hiệu là W. 


1W = 1⁄5. 
1kW (lôoát) = 1 000W. 
IMW (mêgaoát) = 1 000kW = 1 000 000W. 


Y IV - VẬN DỤNG 


Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học. 


Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu 
dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công 
suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ? 


| Có là Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của 
ngựa là 200N. 


a) Tính công suất của ngựa. 
b) Chứng minh rằng ?= E.v. 


52 j 


$ Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn 

vị thời gian. 
: Ầ 

$ Công thức tính công suất Zˆ= Ex trong đó : A là công thục hiện 
được, t là thời gian thực hiện công đó. 

$ Đơn vị công suất là oát, kí hiệu là W. 

1W = 1/s (jun trên giây). 

1kW (kilôoát) = 1 000W. 

1IMW (mêgaoát) = 1 000 000W. 


L 


Có thể em chua biết 


e Để đo công suất, ngoài oát, người †a còn dùng đơn vị khác nữa là mã lực 
(sức ngựa). Mã lực là đơn vị cũ để đo công suất, trước đây rất thông dụng, 
nay ít dùng. Một mã lực Pháp (kí hiệu CV) xấp xỉ bằng 736W, còn một mã lực 
Anh (kí hiệu là HP) xấp xỉ bằng 746W. 

® Công suất của tên lửa đẩy con tàu vũ trụ Phương Đông chở nhà du hành vũ 
trụ đầu tiên của Trái Đất Ga-ga-rin, công dân Liên Xô (trước đây) là 15 000MW. 
® Công suất của con người khi lao động chân tay trong những điều kiện bình 
thường trung bình vào khoảng từ 70 đến 80W. Khi đi bộ, công suất trung bình 
của người là 300W. Khi chạy thi 100m, công suất của vận động viên có thể 
lên tới 730W. 


® Nước ta có nhiều nhà máy thuý điện. Trong đó, một số nhà máy thúy điện 
có công suất lớn như là thuỷ điện Hoà Bình công suất 1920MW, nhà máy thuỷ 
điện Sơn La công suất 2400MW. 


Bài 16 
CƠ NĂNG 


Hàng ngày, ta thường nghe nói đến từ "năng lượng". Ví dụ, nhà máy thuỷ điện 
Hoà Bình đã biến năng lượng của dòng nước thành năng lượng điện. Con 
người muốn hoạt động phải có năng lượng. Vậy năng lượng là gì ? Nó tồn tại 
dưới dạng nào ? 


Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu dạng năng lượng đơn giản nhất là cơ năng. 


I- GƠ NĂNG 


l - Khi một vật có khả năng thực hiện công cơ học, ta nói vật đó có cơ năng. 


- Vật có khả năng thực hiện công cơ học càng lớn thì cơ năng của vật càng 
lớn. Cơ năng cũng được đo bằng đơn vị jun. 


II- THẾ NĂNG 


1. Thể năng trọng trường 


M Quả nặng A đứng yên trên mặt đất 
(H.16.1a), không có khả năng sinh công. 


e BE Nếu dua quả nặng lên một độ cao 
nào đó (H.16.1b) thì nó có cơ năng A 
không ? Tại sao ? 


Cơ năng của vật trong trường hợp này 
được gọi là thế nắng. 

Vật ở vị trí càng cao so với mặt đất thì công T 
mà vật có khả năng thực hiện được càng 

lớn, nghĩa là thế năng của vật càng lớn. A 
Thế năng được xác định bởi độ cao của vật 

so với mặt đất gọi là thể năng trọng 

trường. Khi vật năm trên mặt đất thì 

thế năng trọng trường của vật bằng 

không. 


Chú ý : - Ta có thể không lấy mặt đất, mà lấy một vị trí khác làm mốc để 
tính độ cao. Vậy thế năng trọng trường phụ thuộc vào mốc tính độ cao. 

- Thế năng trọng trường của vật còn phụ thuộc vào khối lượng của nó. Vật 
có khối lượng càng lớn thì thế năng càng lón. 

2. Thế năng đàn hồi 

m8 Có một lò xo được làm bằng 


bảng thép uốn thành vòng tròn 
(H.16.2a). Lò xo bị nén lại nhờ 
buộc sợi dây, phía trên đặt một "`... _ m7. 
miếng gỗ (H.16.2b). 
88 đi b) 
© Lúc này lò xo có cơ năng. 


Dàng cách nào để biết được lò xo có Hình 16.2 
cơ năng ? 


Cơ năng của lò xo trong trường hợp này cũng được gọi là thế năng. Lò xo càng 
bị nén nhiều thì công do lò xo sinh ra càng lớn, nghĩa là thế năng của lò xo 
càng lớn. Vì thế năng này phụ thuộc vào độ biến dạng dàn hồi, nên được gọi 
là thế năng đàn hồi, 


II - ĐỘNG NĂNG 
1. Khi nào vật có động năng ? 


Thí nghiệm 1 (2) 
1 

I Cho quả cầu A bằng thép lăn từ vị AL ) 

trí (1) trên máng nghiêng xuống 

đập vào miếng gỗ B (H.16.3). 

© Hiện tượng sẽ xảy ra như 

thế nào ? 


© Chúng minh rằng quả cầu A 
đang chuyển động có khả năng 
thực hiện công. 


Hình 16.3 


© Từ kết quả thí nghiệm hảy tìm từ thích hợp cho chỗ trống của kết 
luận : Một vật chuyển động có khả năng ........ tức là có cơ năng. 


Cơ năng của vật do chuyển động mà có được gọi là động năng. 


lo 


2. Động năng của vật phụ thuộc những yếu tổ nào ? 

Thí nghiệm 2 

Cho quả cầu A lăn trên máng nghiêng từ vị trí (2) cao hơn vị trí (1) 
(H.16.3) tới đập vào miếng gỗ B. 

@ S2] Độ lón vận tốc của quả cầu lúc đập vào miếng gỏ B thay đồi thế 
nào so với thí nghiệm 1 ? So sánh công của quả cầu A thực hiện lúc này 
với lúc trước. Từ đó suy ra động năng của quả cầu A phụ thuộc thế nào vào 
vận tốc của nó ? 

Thí nghiệm 3 

M8 Thay quả cầu A bàng quả câu A' có khối lượng lớn hơn và cho lăn trên 
máng nghiêng từ vị trí (2), đập vào miếng gỗ B. 


® Hiện tượng xảy ra có gì khác so với thí nghiệm 2 ? So sánh công thực 
hiện được của hai quả cầu A và A'. Từ đó suy ra động năng của quả cầu còn 
phụ thuộc thế nào vào khối lượng của nó. 

e© Các thí nghiệm trên cho thấy động năng phụ thuộc những yếu tố gì và phụ 
thuộc thế nào ? 

Chú ý : Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. Một vật có thể vừa có 
động năng vừa có thế năng. Cơ năng của vật lúc đó bằng tổng động năng và 
thế nang của nó. 


' IV - VẬN DỤNG 


Nêu ví dụ vật có cả động năng và thế năng. 
Cơ năng của từng vật ở hình 16.4a, b, c thuộc dạng cơ năng nào ? 


q) Chiếc cung đã b) Nuóc chảy từ €) Nước bị ngăn 
được giương. trên cao xuống. trên đập cao. 
Hình 16.4 


57 | 


+ Khi vật có khả năng sinh công, ta nói vật có cơ năng. 

+ Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất, hoặc 
so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao, gọi là thế 
năng trọng trường. Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế 
năng trọng trường của vật càng lớn. 

+ Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng 
đàn hồi. 

¿ Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có 
khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng 
lớn. 

œ Động năng và thế năng là hai dạng của cơ năng. 


L Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó. 


Có thể em chưa biết 


Độ lớn của một số giá trị động năng 


- Động năng của Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời : 2,7.1033/. 
- Động năng của vệ tinh quay trên quỹ đạo : 3.109. 
- Động năng của cầu thủ bóng đá đang chạy : 4 500. 
- Động năng của con ong đang bay : 0,002. 
- Động năng của con sên đang bò : 0,0000001.). 


(Chú ý : Các độ lớn ghi ở trên chỉ gần đúng). 


lo 


Bài 17 
SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG 


Trong tự nhiên cũng như trong kĩ thuật, ta thường quan sát thấy sự chuyển 
hoá cơ năng từ dạng này sang dạng khác : Động năng chuyển hoá thành thế 
năng và ngược lại thế năng chuyển hoá thành động năng. Dưới đây ta sẽ khảo 


sát cụ thể sự chuyển hoá này. 


I- SỰ GHUYỂN HOÁ CỦA CÁC DẠNG CƠ NĂNG 

Thí nghiệm 1 ; Quả bóng rơi 

8 Hình 17.1 ghí lại vị trí của quả bóng đang rơi sau những 
khoảng thời gian bằng nhau. 

e EBl bộ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong 
thời gian quả bóng rơi ? 

Tìm từ thích hợp cho các chỏ trống của câu trả lời sau : 
Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng ....(1).... 
dân, vận tốc của quả bóng. ....(2).... dần. 

e E8 Thế năng và động năng của quả bóng thay đổi thế nào ? 
Tìm từ thích hợp cho các chỏ trống của câu trả lời sau : 

Thế năng của quả bóng ....(1).... dân, còn động năng 
ca Hồ s.:/(2)2a: 


© Khi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên. Trong thời 
gian nảy lên, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào 
? Thế năng và động năng của nó thay đổi thế nào ? 

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau : 
Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng ....(1).... dân, 
vận tốc của nó ....(2).... dân. Như vậy thế năng của quả bóng 
...(3).... dân, động năng của nó ....(4).... dần. 

@ [SỐ Ở những vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, 
động năng lớn nhất ; có thế năng, động năng nhỏ nhất ? 
Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu trả lời sau : 


€ €@›€@6› 


| )) 


Hình 17.1 


59 j 


Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí ....(1).... và có thế năng nhỏ nhất 
khi ở vị trí ....(2).... 
Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí ....(3).... và động năng nhỏ nhất 
khi ở vị trí ....(4).... 


Thí nghiệm 2 : Con lắc đao động 

I Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng tới 
vị trí A rồi thả tay ra. Quan sát chuyển 
động của con lác (H.17.2). Con lắc có độ 
cao lớn nhất ở A và C, thấp nhất ở vị trí 
cân bảng B. Ta lấy vị trí cân bằng B làm 
mốc để tính các độ cao. 

[EB vận tốc của con lắc tăng hay giảm 
khi: 

a) Con lắc đi từ A xuống B. 

b) Gon lác đi từ B lên Œ. 


” Có sự chuyền hoá từ dạng cơ năng 
nào sang dạng cơ năng nào khi : 


a) Con lắc đi từ A xuống B ? Hình 17.2 
b) Con lắc đi từ B lên € ? 


® Ở những vị trí nào con lắc có thế 
nang lớn nhất, có động nang lớn nhất ? 


® Ở những vị trí nào con lắc có 
động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ 
nhất ? Các gia trị nhỏ nhất này bàng 
bao nhiêu ? 


® Kết luận 


~- Trong chuyển động của con lắc đã có sự chuyển hoá liên tục các dạng cơ 
năng : Thế năng chuyển hoá thành động năng và động năng chuyền hoá 
thành thế năng. 

~ Khi con lắc ở vị trí thấp nhất (vị trí cân bàng), thế năng đa chuyển hoá hoàn 
toàn thành động năng ; khi con lác ở vị trí cao nhất, động năng đa chuyển 
hoá hoàn toàn thành thế năng. 


eo 


II - BẢO TOÀN CƠ NĂNG 

Những thí nghiệm định lượng chính xác đã chứng tỏ : 

Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thế chuyến hoá lân 
nhau, nhưng cơ năng thì không đối. Người ta nói cơ năng được bảo toàn. 
Chú ý : Khi mô tả các thí nghiệm vẽ ở hình 17.1 và 17.2 chúng ta đã bỏ qua 
ma sát. Thực ra, do có ma sát nên quả bóng sau khi chạm đất không thể nảy 
trở lại độ cao ban đầu, cũng như con lắc sau khi đã được thả ra ở vị trí A 
không thể quay trở lại đúng vị trí này. Điều đó có nghĩa là, nếu kể đến 
ma sát, thì cơ năng của vật không bảo toàn. Một phần cơ năng đa chuyển hoá 
thành một dạng năng lượng khác mà chúng ta sẽ học trong các bài sau. 


Y III - VẬN DỤNG 

E8] Hay chỉ ra sự chuyền hoá từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác 
trong các trường hợp sau : 

a) Mũi tên được bán đi từ chiếc cung. 

b) Nước từ trên đập cao chảy xuống. 

e) Ném một vật lên cao theo phương thảng đứng. 


eœ Động năng có thể chuyển hoá thành thế năng, ngược lại 
thế năng có thể chuyển hoá thành động năng. 

$ Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyền 
hoá lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn. 


ö thể em chưa biết 


Các nguồn nước ở trên cao có thế năng rất lớn. Thế năng này có thể chuyển 
hoá thành động năng làm quay các máy phát 
điện. Hiện nay, người ta mới sử dụng được 
chưa tới 10% nguồn năng lượng dự trữ khổng 
lồ này. Gió có động năng rất lớn, là nguồn 
năng lượng sạch và rẻ tiền. Nếu con người 
tận dụng được hết động năng của gió thì gió 
có thể cung cấp cho con người năng lượng 
còn lớn hơn năng lượng do nước cung cấp. 
Từ xưa, người †a đã biết sử dụng động ¡ năng 
của gió để chạy các cối xay, gọi là cối xay Hình 17.3 

gió. Đập thuỷ điện Hoà Bình. 


—1] 


Bài 18 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỔNG KẾT GHƯƠNG I : CƠ HỌC 


A - ÔN TẬP 


1. Chuyển động cơ học là gì ? Cho 
hai ví dụ. 


2. Nêu một ví dụ chứng tỏ một vật 
có thể chuyển động so với vật 
này, nhưng lại đứng yên so với 
vật khác. 


3. Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho 
tính chất nào của chuyển động ? 
Công thức tính vận tốc ? Đơn vị 
vận tốc ? 


4. Chuyển động không đều là gì ? 
Viết công thức tính vận tốc trung 
bình của chuyển động không đều. 


5. Lực có tác dụng như thế nào đối 
với vận tốc ? Nêu ví dụ minh hoạ. 


6. Nêu các yếu tố của lực và cách 
biểu diễn lực bằng vectơ. 


7. Thế nào là hai lực cân bảng ? Một 
vật chịu tác dụng của các lực cân 
bảng sẽ thế nào khi : 


i92 


a) Vật đang đứng yên ? 
b) Vật đang chuyển động ? 


8. Lục ma sát xuất hiện khi nào ? 
Nêu hai ví dụ về lực ma sát. 


9. Nêu hai ví dụ chứng tỏ vật có 
quán tính. 


10. Tác dụng của áp lực phụ thuộc 
những yếu tố nào ? Công thúc 
tính áp suất. Đơn vị áp suất. 


1. Một vật nhúng chìm trong chất 
lỏng chịu tác dụng của một lực 
đẩy có phương, chiều và độ lớn 
như thế nào ? 


2. Điều kiện để một vật chìm xuống, 
nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng. 


3. Trong khoa học thì thuật ngữ 
công cơ học chỉ dùng trong trường 
hợp nào ? 


4. Viết biểu thức tính công cơ học. 
Giải thích rõ từng đại lượng trong 
biểu thúc tính công. Đơn vị công. 


15. Phát biểu định luật về công. 


16. Công suất cho ta biết điều gì ? 


17. Thế nào là sự bảo toàn cơ năng ? 
Nêu ba ví dụ về sự chuyển hoá từ 
dạng cơ năng này sang dạng cơ 
năng khác. 


B - VẬN DỤNG 


I1 - Khoanh tròn chữ cái đứng trước 
phương án trả lời mà em cho 
là đúng 

1. Hai lực được gọi là cân bàng khi 
A. cùng phương, cùng chiều, 
cùng độ lớn. 

B. cùng phương, ngược chiều, 
cùng độ lớn. 

€. cùng phương, cùng độ lớn, 
cùng đạt lên một vật. 


D. cùng đặt lên một vật, cùng độ 
lớn, phương nằm trên cùng một 
đường thảng, chiều ngược nhau. 


2. Xe ôtô đang chuyển động đột ngột 
dừng lại. Hành khách trong xe bị 
A, ngả người về phía sau. 

B. nghiêng người sang phía trái. 
€. nghiêng người sang phía phải. 
D. xô người về phía trước. 


3. Một đoàn môtô chuyển động cùng 
chiều, cùng vận tốc đi ngang qua 
một ôtô đỏ bên đường. Ý kiến 
nhận xét nào sau đây là đúng ? 
A. Các môtô chuyền động đối 
với nhau. 

B. Các môtô đứng yên đối 
với nhau. 
G. Gác môtô đứng yên đối với ôtô. 


D. Các môtô và ôtô cùng chuyển 
động đối với mặt đường. 


4. Hai thỏi hình trụ, một bàng nhôm, 
một bảng đồng khi được treo vào 
hai đầu cân đòn thì đòn cân 
cân bàng (H.18.1). Khi nhúng 
ngập cả hai vào nước thì đòn cân 
sẽ thế nào ? 

A. Nghiêng về bên phải. 

B. Nghiêng về bên trái. 

G. Văn cân bàng. 

D. Chưa đủ dữ kiện để trả lời. 


Đồng 


Hình 18.1 


63 j 


5. Để chuyển một vật nặng lên cao, 
người ta dùng nhiều cách. Liệu có 
cách nào cho ta lợi về công ? Câu 
trả lời nào đúng ? 

A. Dùng ròng rọc động. 

B. Dùng ròng rọc cố định. 

C. Dùng mặt phảng nghiêng. 

D. Không có cách nào cho ta lợi về 
công. 


6. Một vật được ném lên cao theo 
phương thảng đứng. Khi nào 
vật vừa có thế năng, vừa có 
động năng ? 

A. Chi khi vật đang đi lên. 

B. Chỉ khi vật đang rơi xuống. 

€. Chi khi vật lên tới điểm cao nhất. 
D. Cả khi vật đang đi lên và đang 
rơi xuống. 


I - Trả lời câu hỏi 


1. Ngồi trong xe ôtô đang chạy, ta 
thấy hai hàng cây bên đường 
chuyển động theo chiều ngược 
lại. Giải thích hiện tượng này. 


i94 


. Vì sao khi mở nắp chai bị vặn 


chặt, người ta phải lót tay bằng 
vải hay cao su ? 


. Gác hành khách đang ngồi trên xe 


ôtô bỏng thấy mình bị nghiêng 
người sang phía trái. Hỏi lúc đó 
xe đang được lái sang phía nào ? 


. Tìm một ví dụ chứng tỏ tác dụng 


của áp suất phụ thuộc vào độ lớn 
của áp lực và diện tích bị ép. 


. Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì 


lực đầy Ác-si-mét được tính như 
thế nào ? 


. Trong những trường hợp dưới đây 


trường hợp nào có công cơ học ? 
a) Cậu bé trẻo cây. 

b) Em học sinh ngồi học bài. 

e) Nước ép lên thành bình đựng. 


đ) Nước chảy xuống từ đập chắn 
nước, 


II - Bài tập 


1. Một người đi xe đạp xuống một 
cái dốc dài 100m hết 25s. 
Xuống hết dốc, xe lăn tiếp đoạn 
đường dài 50m trong 20s rồi 
mới dừng hản. Tính vận tốc 
trung bình của người đi xe trên 
mỗi đoạn đường và trên cả 
quảng đường. 


2. Một người có khối lượng 45kg. 
Diện tích tiếp xúc với mặt đất của 
mỗi bàn chân là 150cm2. Tính áp 
suất người đó tác dụng lên mặt 
đất khi : 

a) Đứng cả hai chân. 
b) Co một chân. 


3. M và N là hai vật giống hệt nhau 
được thả vào hai chất lỏng khác 
nhau có trọng lượng riêng là dị 
và dạ (H.18.2). 


a) So sánh lực đẩy Ác-si-mét tác 
dụng lên M và N. 

b) Trọng lượng riêng của chất lỏng 
nào lớn hơn ? 


4. Hay tính công mà em thực hiện 
được khi đi đều từ tầng một lên 
tâng hai của ngôi trường em (em 
tự cho các dữ kiện cần thiết). 


5. Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối 
lượng 125kg lên cao 70cm trong 
thời gian 0,3 giây. Trong trường 
hợp này lực sĩ đã hoạt động với 
công suất là bao nhiêu ? 


Hình 18.2 


66 j 


€ - TRO CHƠI Ô CHỮ 


Hàng ngang 


1. 


Tên loại vũ khí cổ hoạt động dựa 
trên hiện tượng thế năng chuyển 
hoá thành động năng. 


. Đặc điểm vận tốc của vật khi vật 


chịu tác dụng của lực cân bàng. 


. Hai từ dùng để biểu đạt tính chất : 


Động năng và thế năng không tự 
sinh ra hoặc mất đi mà chỉ chuyển 
hoá từ dạng này sang dạng kia. 


. Đại lượng đạc trưng cho khả năng 


sinh công trong 1 giây. 


. Tên của lực do chất lỏng tác 


dụng lên vật khi nhúng vào 
trong chất lỏng. 


. Chuyển động và đúng yên có tính 


chất này. 


. Áp suất tại các điểm nảm trên 


cùng một mặt phẳng nằm ngang 
của chất lỏng có tính chất này. 


II 


. Tên gọi chuyển động của con lắc 


đồng hồ. 


. Tên gọi hai lực cùng điểm đặt, 


cùng phương, ngược chiều, cùng 
độ lón. 


Hàng đọc 


Hay xác định nội dung của từ ở 
hàng dọc màu xanh (H.18.3). 


Hình 18.3 


cqưer NHIỆT HỌC 


I8 Các chất được cấu tạo như thế nào ? 

I Nhiệt năng là gì ? Có mấy cách truyền nhiệt năng ? 

I Nhiệt lượng là gì ? Xác định nhiệt lượng như thể nào ? 

I Một trong những định luật tổng quát của tự nhiên là định 


luật nào ? 
67 | 


Bài 19 
CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO ? 


Đồ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước ta 
không thu được 100cm3 hỗn hợp rượu 
và nước, mà chỉ thu được khoảng 
95cm3 ! 

Vậy khoảng 5cm hỗn hợp còn lại đả 
biến đi đâu (H.19.1) ? 


 1- CÁC CHẤT CÓ ĐƯỢC CẤU TẠO 
TỪ CÁC HẠT RIÊNG BIỆT KHÔNG ? 


Các chất nhìn có vẻ như liền một khối, 
nhưng có thực chúng liền một khối 
hay không ? 

Cách đây trên hai nghìn năm, người ta 
đã nghĩ rảng vật chất không liền một 
khối mà được cấu tạo từ các hạt riêng 
biệt rất nhỏ, mắt thường không thể 
nhìn thấy được. Tuy nhiên, người ta 
không làm cách nào chứng minh được 
ý nghi của mình là đúng. 

Mãi đến đầu thế kỉ XX, con nguòi trói 
chứng minh được bàng thí nghiệm sự 
tồn tại của các hạt riêng biệt cấu tạo 
nên mọi vật mà người ta gọi là 
nguyên tử và phân tử. 

Nguyên tử là hạt ebất nhỏ nhất, còn 
phân tử là một nhóm các nguyên tử 
kết hợp lại. Vì nguyên tử và phân tử 
đều vô cùng nhỏ bé nên các chất nhìn 
có vẻ như liền một khối. 


II 


Hình 19.1 


Hình 19.2. Kính hiển vi hiện đại. 


Ngày nay, các kính 
hiển vi hiện đại 
(H.19.2) đa chụp 
được ảnh của nguyên 
tủ, phân tử một số 
chất và không ai còn 
nghỉ ngờ về sự tồn tại 
của những hạt này 
(H.19.3). 


II - GIỮA CÁC PHÂN 
TỬ CÓ KHOẢNG 
CÁCH HAY KHÔNG ? 


Hinh 19.3. Ảnh chụp cúc nguyên tứ silic qua kinh 
hiển vì hiện đại. 


® 1. Thí nghiệm mô hình 


Chúng ta tìm cách giải đáp câu hỏi nêu ra ở đầu bài bằng cách dùng một thí 
nghiệm tương tự như thí nghiệm trộn rượu với nước, được gọi là thí nghiệm 
mô hình. 


Hay lấy 50cm cát đồ vào 50cm ngô rồi lác nhẹ xem có được 100cm 
hỗn hợp ngô và cát không ? Hãy giải thích tại sao ? 


® 2. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách 


Hay cố gáng dùng cách giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn 
cát vào ngô để giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn rượu với nước. 
Chi khi nào không giải thích được mới đọc đoạn sau đây : 

Giữa các hạt ngô có khoảng cách nên khi đổ cát vào ngô, các hạt cát đã xen 
vào những khoảng cách này làm cho thể tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể 
tích của ngô và cát. 

Giữa các phân tử nước cũng như giữa các phân tử rượu đều có khoảng cách. 
Khi trộn rượu với nước, các phân tử rượu đa xen vào khoảng cách giữa các 
phân tử nước và ngược lại. Vì thế mà thể tích của hôn hợp rượu và nước giảm. 
Các ảnh chụp nguyên tử, phân tử qua kính hiển vi hiện đại cũng cho thấy giữa 


chúng có khoảng cách (H.19.3). 
69 | 


' III - VẬN DỤNG 

Hay vận dụng những điều đa học ở trên đề giải thích các hiện tượng sau đây. 
Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước 
CÓ Vị ngọt. 

Quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm cảng, dù có buộc thật chặt cũng 
cứ ngày một xẹp dần. 

Cá muốn sống được phải có không khí, nhưng ta thấy cá vẫn sống 
được trong nước. 


© Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. 
se Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. 


Có thể em chưa biết 
e Khối lượng của Trái Đất lớn hơn khối lượng của quả cam bao nhiêu lần thì 
khối lượng của quả cam lớn hơn khối lượng của phân tử hiđrô bấy nhiêu lần. 
ø Nếu xếp một trăm triệu phân tử nước nối liền nhau thành một hàng thì cũng 
chưa dài đến 2cm. 


e Nếu tưởng tượng mỗi vật đều lớn lên gấp một triệu lần, nghĩa là một con muỗi 
Sẽ trở thành một con vật khổng lồ dài tới 10km thì kích thước của mỗi phân tử 
vẫn chưa lớn bằng một dấu chấm (.). 


¡7o 


Bài 20 
NGUYÊN TỦ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN ? 


Hãy tưởng tượng giữa sân bóng đá có 
một quả bóng không lồ và rất nhiều 
học sinh từ mọi phía chạy đến xô đẩy 
quả bóng. Vì những xô đẩy này không 
cân bằng nên quả bóng lúc bay lên, 
khi rơi xuống, lúc bật sang trái, khi lăn 
sang phải... (H.20.1). 

Trò chai này nrảng nhĩ chẳng có liên 
quan gì đến nguyên tử, phân tử, thế mà 
lại có thể giúp chúng ta hiểu một trong 
những tính chất quan trọng nhất của 
nguyên tủ, phân tử sẽ học trong bài 
này. 


Hình 20.1 


I- THÍ NGHIỆM BƠ-RAO 


I Năm 1827 nhà bác học Brao-nơ (người Anh), khi quan sát các hạt phấn hoa 
trong nước bằng kính hiển vi đã phát hiện thấy chúng chuyển động không 
ngùng về mọi phía (H.20.2). Ở thời ki đó, lí thuyết về vật chất được cấu tạo 
từ các nguyên tử, phân tử chưa ra đời nên ông không làm sao giải thích được 
chuyển động kì lạ này. 


II - CÁC NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG 


® Các em hảy thử giải thích chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí 
nghiệm của Brao-no bàng cách dùng sự tương tụ giữa chuyển động của các 
hạt phấn hoa với chuyển động của quả bóng mô tả ở phần mở bài. Sau đây 
là các câu hỏi gợi ý : 

EEH Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm của Brao-nơ ? 


Các học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Brao-nơ ? 


=.. 


Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các 
hạt phấn hoa chuyền động ? 

Nếu các em không trả lời được thì cũng đừng 
buồn vì phải hơn năm mươi năm sau thí nghiệm 
của Brao-nơ, các nhà khoa học mới bước đầu tìm 
ra nguyên nhân của chuyển động này, và mãi 
tới năm 1905, nhà vật lí An-be Anh-xtanh 
(người Đúc) mới giải thích được đẩy dủ và 
chính xác thí nghiệm của Brao-nơ. 


Nguyên nhân gây ra chuyển động của các hạt 
phấn hoa trong thí nghiệm của Brao-nơ là do 
các phân từ nước không đúng yên mà chuyển 
động hón độn không ngừng. Trong khi chuyển 
động các phân tử nước va chạm vào các hạt phấn 
hoa từ nhiều phía (H.20.3), các va chạm này 
không cân bàng nhau làm cho các hạt phấn hoa 
chuyển động hồn độn không ngừng. 


II - CHUYỂN ĐỘNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ 


Trong thí nghiệm của Brao-nơ nếu ta càng tăng 
nhiệt độ của nước thì chuyền động của các hạt 
phấn hoa càng nhanh, chứng tỏ các phân tử nước 
chuyển động càng nhanh và va đập vào các hạt 
phấn hoa càng mạnh. Nhiều thí nghiệm khác 
cũng chứng tỏ : Niđệt độ càng cao, các nguyên 
tử, phân tứ chuyền động càng nhanh. Vì chuyền 
động của các nguyên tử, phân tử liên quan chặt 
chẽ với nhiệt độ nên chuyền động này được gọi là 
chuyển động nhiệt. 


Y IV - VẬN DỤNG 


An-be Anh-xtanh 
(1879 - 1955) 


Hình 20.2. Chuyển động 
của hạt phấn hoa trong 
thí nghiệm của Brao-nơ. 


>> 
« Phân tử nước 


Hình 20.3. Sự va chạm 
của các phân tử nước vào 
hạt phấn hoa. 


Đồ nhẹ nước vào một bình dựng dung dịch đồng sunfat màu xanh 
(H.20.4). Vì nước nhẹ hơn nên nồi ở trên tạo thành một mạt phân cách giữa 
hai chất lỏng. Sau một thời gian, mặt phân cách này mờ dần rồi mất hẳn. 
Trong bình chỉ còn một chất lỏng đồng nhất màu xanh nhạt. Nước và đồng 


sunfat đã hoà lản vào nhau. 


72 


Hiện tượng này gọi là 
hiện tượng khuếch tán. 
Hay dùng những hiểu 
biết của mình về nguyên 
tử, phân tử để giải thích 
hiện tượng trên. 


Tại sao trong nước 
hồ, ao, sông, biển lại có 
không khí mặc dù 
không khí nhẹ hơn nước 
rất nhiều ? 


Hình 20.4 


Hiện tượng khuếch tán có xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ không ? 


Tại sao ? 


Bỏ vài hạt thuốc tím vào một cốc đựng nước lạnh và một cốc đựng nước 


nóng. Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích. 


+ Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng. 


$ Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật 


chuyển động càng nhanh. 


Gó thể em chưa biết 


® Ở nhiệt độ 09C các phân tử hiđrô chuyển động với vận tốc trung bình 
khoảng 1 700m/s, nghĩa là khoảng 6 120km/h, nhanh gấp hơn năm lần các 


máy bay phản lực hiện đại. 


e Các phân tử khí chuyển động trong phòng với vận tốc trung bình từ 
100m/s đến 2 000m/s. Tại sao khi mở lọ nước hoa ở đầu lớp thì phải vài giây 
sau ở cuối lớp mới ngửi thấy mùi nước hoa ? Đó là vì, các phân tử nước hoa 
không chuyển động thẳng từ đầu lớp đến cuối lớp, mà chuyển động dích dắc 
từng đoạn rất ngắn do bị va chạm vào các phân tử không khí, giống như 
một người đi trong đám đông, hết chạm phải người này lại va phải người kia. 


79 j 


Bài 21 
NHIỆT NĂNG 


Trong thí nghiệm về thả quả bóng 
rơi (H.21.1), mỗi lần quả bóng nảy 
lên, độ cao của nó lại giảm dần. 
Cuối cùng không nảy lên được nữa. 
Trong hiện tượng này rõ ràng là cơ 
năng đã giảm dân. Vậy cơ năng đã 
biến mất hay đã chuyển thành một 
đạng năng lượng khác ? 


II - NHIỆT NĂNG 


Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển 
động không ngùng, do đó chúng có 
động năng. Tổng động năng của các 
phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt 
niăng của vật. 

Nhiệt năng có quan hệ chặt chẽ với 
nhiệt dộ. Nhiệt độ cúa vật càng cao 
thì các phân tử cấu tạo nên vật 
chuyển động càng nhanh và nhiệt 
năng của vật càng lớn. 


Hình 21.1 


® II- CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG 


Các em hay thảo luận xem làm thế nào để thay đổi nhiệt năng của một vật, 
ví dụ làm thế nào để tăng nhiệt năng của một miếng đồng ? 

Các em có thể tìm ra nhiều cách khác nhau, nhưng có thể quy về hai cách sau đây : 
1. Thực hiện công. Khi ta thực hiện công lên miếng đồng, thì nhiệt năng của 
miếng đồng tăng và nó nóng lên. 


Các em hảy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện 
công lên miếng đông, miếng đồng sẽ nóng lên. 


L“ 


2. Truyền nhiệt. Mặc dù không thực hiện công, nhưng ta cũng có thể làm cho 
nhiệt năng của miếng đồng tăng. Ví dụ, cho miếng đồng tiếp xúc với những 
vật có nhiệt độ cao hơn nó, khi đó miếng đồng sẽ nóng lên, nhiệt năng của 
nó tăng, côn vật có nhiệt độ cao hơn thì lạnh đi, nhiệt năng của nó giảm. Vật 
có nhiệt độ cao đã truyền cho miếng đồng một phần nhiệt năng của nó. 
Cách làm thay đổi nhiệt năng mà không cần thực hiện công gọi là 
truyền nhiệt. 


Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để minh hoạ việc làm tăng 
nhiệt năng của một vật bảng cách truyền nhiệt. 


II - NHIỆT LƯỢNG 


Phân nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình 
truyền nhiệt được gọi là nhiệt lượng. Nhiệt lượng được kí hiệu bằng chữ Q. 
Đơn vị của nhiệt lượng là jun (J). 


' IV - VẬN DỤNG 


Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt 
năng của miếng đồng và của nước thay đồi như thế nào ? Đây là sự thực hiện 
công hay truyền nhiệt ? 

Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này đa 
có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng nào sang dạng nào ? Đây là sự thực 
hiện công hay truyền nhiệt ? 

Hay dùng những kiến thức đã học trong bài để giải thích hiện tượng nêu 
ra ở đầu bài. 


© Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo 
nên vật. 

Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách : Thực hiện 
công hoặc truyền nhiệt. 

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi 
trong quá trình truyền nhiệt. Đơn vị của nhiệt năng và nhiệt lượng là 
un (d). 


75 j 


Có thể em chưa biết 


Lô-mô-nô-xốp 
(1711- 1765) 


Jun (1818 - 1889) 


¡79 


e Phải mất nhiều thế kỉ, con người mới trả lời 
được câu hỏi về bản chất của nhiệt là gì ? 
Vào đầu thế kỉ XVIII, người ta cho rằng nhiệt là 
một chất đặc biệt gọi là "chất nhiệt". Đó là một 
chất lỏng vô hình, không có trọng lượng, 
thấm sâu vào mọi vật và có thể truyền dễ dàng 
từ vật này sang vật khác. Thuyết chất nhiệt có 
thể giải thích được một số hiện tượng nhiệt trong 
đó có sự truyển nhiệt, nhưng không giải thích 
được nhiều hiện tượng nhiệt khác trong đó có 
hiện tượng thay đổi nhiệt năng bằng cách 
†hực hiện công. 


se Đồng thời với thuyết chất nhiệt còn có thuyết 
cho rằng bản chất của nhiệt là do chuyển động 
của các hạt vật chất. Trong số những người 
ủng hộ thuyết này có các nhà vật lí nổi tiếng như 
Niu-tơn (người Anh), Ma-ri-ốt (người Pháp), 
Lô-mô-nô-xốp (người Nga), dun (người Anh). 
Tuy nhiên cũng phải chờ đến đầu thế kỉ XIX, khi 
thuyết về vật chất được cấu tạo từ các nguyên tử, 
phân tử ra đời người ta mới công nhận bản chất 
của nhiệt là do chuyển động của các hạt vật chất 
cấu tạo nên vật. 


Bài 22 
DẪN NHIỆT 


Trong sự truyền nhiệt, nhiệt năng được truyền từ phán này sang phần khác 
của một vật, từ vật này sang vật khác. Sự truyền nhiệt này được thực hiện 


bằng những cách nào ? 


I- SỰ DẪN NHIỆT 

M1. Thí nghiệm 

Trong thí nghiệm ở hinh 22.1 các định 
a, b, e, d, e được gắn bằng sáp vào thanh 
đồng AB. 

Dùng đèn cồn đun nóng đầu A của thanh 
đồng. Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra. 
® 2. Trả lời câu hỏi 

Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì ? 
Các đính rơi xuống trước, sau theo 
thú tự nào ? 

Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các 


định để mô tả sự truyền nhiệt năng trong 
thanh đồng AB. 


Sụ truyền nhiệt năng như trong thí 
nghiệm trên gọi là sự đân nhiệt. 


I II - TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT 


Hay dựa vào các thí nghiệm sau đây để 
rút ra nhận xét về tính dản nhiệt của các 
chất rán, lỏng, khí. 


Thí nghiệm 1. Dùng dèn côn đun nóng 
đồng thời các thanh đồng, nhôm, 
thuy tỉnh có đinh gắn bằng sáp ở đâu 
(H.22.2). 


Hình 22.1 


Hình 22.2 


77 | 


Các định gắn ở đầu các thanh có rơi 
xuống đồng thời không ? Hiện tượng này 
chứng tỏ điều gì ? 


Hay dựa vào thí nghiệm trên để so 
sánh tính dân nhiệt của đồng, nhôm, 
thuỷ tinh. Chất nào dản nhiệt tốt nhất, 
chất nào đản nhiệt kém nhất ? Từ đó có 
thể rút ra kết luận gì ? 


Thí nghiệm 2. Dùng đèn côn dun nóng 
miệng một ống nghiệm trong có dụng 
nước, dưới đáy có một cục sáp (H.22.3). 


KH nuc ö phần trên của ống ngÌiện 
bát đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm 
có bị nóng chảy không ? Từ thí nghiệm 
này có thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn 
nhiệt của chất lỏng ? 

Thí nghiệm 3. Dùng đèn cồn dun nóng 
đáy một ống nghiệm trong có không khí, 
ở nút có gắn một cục sáp (H.22.4). 


Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì Hình 22.4 
miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm có bị 

nóng chảy không ? Từ thí nghiệm này có 

thể rút ra nhận xét gì về tính dẫn nhiệt 

của chất khí ? 


' II - VẬN DỤNG 


Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt. 


Tại sao nồi, xoong thường làm bàng kim loại, còn bát đĩa thường làm 
bằng sứ ? 


Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày ? 
Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông ? Tại sao ? 


Tại sao trong những ngày rét sờ vào kim loại ta thấy lạnh, còn trong 
những ngày nảng nóng sở vào kim loại ta lại thấy nóng ? 


¡79 


+ Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một 
vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. 

Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất. 

$ Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. 


Có thể em chưa biết 


ø Bản chất của sự dẫn nhiệt là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi 
chúng va chạm vào nhau. Hãy thử dùng kiến thức trên để giải thích sự dẫn 
nhiệt trong thí nghiệm ở hình 22.1. 

e Nếu coi khả năng dẫn nhiệt của không khí là 1 thì khả năng dẫn nhiệt của 
một số chất có giá trị như bảng 22.1. 


Bảng 22.1 
| Chất | Khả năng dẫn nhiệt | Chất | Khả năng dẫn nhiệt 
Len C Nước đá 88 
Gỗ 7 Thép 2 860 
Nước 25 Nhôm 8770 
Thuỷ tỉnh 44 Đồng 17370 
Đất 65 Bạc 17 720 


e Nếu có ai nói là tóc đốt không cháy, thì chắc các em không tin. Nhưng các 
em thử làm thí nghiệm sau. 

Lấy một sợi tóc cuốn chặt quanh một que sắt dài rồi dùng diêm đốt, tóc không 
cháy, chỉ có que sắt nóng lên thôi. Nếu cuốn tóc quanh một thanh thuỷ tỉnh 
hoặc gỗ thì khi đốt, tóc sẽ cháy ngay. Hãy giải thích tại sao ? 


79 j 


Bài 23 
ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT 


I- ĐỐI LƯU 


Trong thí nghiệm về sự dẫn nhiệt của 
nước, nếu ta không gắn miếng súp ö đáy 
ống nghiệm mà để miếng súp ở miệng 
ống nghiệm và đun nóng đáy ống 
nghiệm (H.23.1), thì chỉ trong một thời 
gian ngắn sáp đã nóng chảy. Trong 
trường hợp này nước đả truyền nhiệt 
bằng cách nào ? 


I 1. Thí nghiệm 

Đạt một gói nhỏ đựng các hạt thuốc tím 
vào đáy của một cốc thuy tỉnh đựng nước 
rồi dùng đèn cồn đun nóng cốc nước ở 
phía có đặt thuốc tím (H.23.2). 


Quan sát hiện tượng xảy ra. 
® 2. Trả lời câu hỏi 


Nước màu tím di chuyền thành dòng 
tù dưới lên rồi tù trên xuống hay di 
chuyển hỏn độn theo mọi phương ? 


Tại sao lớp nước ở dưới được đun 
nóng lại đi lên phía trên, còn lớp nước 
lạnh ở phía trên lại đi xuống dưới ? (Hãy 
nhớ lại điều kiện để vật nồi lên, chìm 
xuống đã học trong phần Cơ học). 

Tại sao biết được nước trong cốc đã 
nóng lên ? 

Sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành các 
dòng như trong thí nghiệm trên gọi là 
sự đốt lưu. Sự đối lưu cũng xảy ra 
trong chất khí. 


Lao 


Hình 23.1 


Yy 3. Vận dụng 


q Trong thí nghiệm ở hình 23.3, khi đốt nến 
và hương ta thấy dòng khói hương đi từ trên 
xuống vòng qua khe hở giữa miếng bìa ngăn và 
đáy cốc rồi đi lên phía ngọn nến. Hãy giải thích 
hiện tượng trên. 

Tại sao muốn đun nóng chất lỏng và chất 
khí phải dun từ phía dưới ? 

E8 Trong chân không và trong chất rắn có 
xảy ra đối lưu không ? Tại sao ? 


1 - BỨC XẠ NHIỆT 


Ngoài lóp khí quyển bao quanh Trái Đất, 
khoảng không gian còn lại giữa Trái Đất và 
Mặt Trời là khoảng chân không. Trong khoảng 
chân không này không có sự dân nhiệt và đối 
lưu. Vậy năng lượng của Mặt Trời đã truyền 
xuống Trái Đất bằng cách nào ? 


1. Thí nghiệm 

- Một bình cầu đã phủ muội đèn, trên nút có 
gán một ống thuỷ tinh, trong ống thuỷ tinh 
có giọt nước màu. Bình được đặt gần một 
nguồn nhiệt như ngọn lửa đèn cồn (H.23.4). 
Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra với giọt 
TIfớc TnầI. 

- Lấy miếng gỏ chắn giữa nguồn nhiệt và bình 
cầu (H.23.5). Quan sát và mô tả hiện tượng. 
Xảy ra với giọt nước màu. 


®2. Trả lời câu hỏi 

Giọt nước màu dịch chuyển về đâu B 
chúng tỏ điều gì ? 

Giọt nước màu dịch chuyển trở lại đầu A 
chứng tỏ điều gì ? Miếng gỏ đã có tác dụng gì ? 


Hình 23.3 


Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình có phải là dản nhiệt và đối lưu 


không ? Tại sao ? 


Trong thí nghiệm trên, nhiệt đã được truyền bằng các #a nhiệt đi thẳng. Hình 
thức truyền nhiệt này gọi là bức xạ nhiệt. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra ngay cả 


trong chân không. 


I Thí nghiệm cho thấy khả năng hấp thụ tia nhiệt của một vật phụ thuộc vào 
tính chất của bề mặt. Vật có bề mặt càng xù xì và màu càng sảm thì hấp thụ 


tia nhiệt càng nhiều. 


'ÿ II - VẬN DỤNG 


BE Tại sao trong thí nghiệm 
ở hình 23.4 bình chứa không 
khí lại được phủ muội đèn ? 


Bảng 23.1 


Tại sao về mùa hè ta thường mặc áo 
màu trảng mà không mặc áo màu đen ? 
Hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống ở 
bảng 23.1. 


Chất Rán Lòng 
Hình thức truyền 
nhiệt chủ yếu 


Khí Chân không 


+ Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là 
hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí. 

+ Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt di thẳng. Bức xạ 
nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không. 


Có thể em chưa biết 


Nút kín để 
ngăn sự đối lưu 


e Phích (bình thuỷ) là một bình thuỷ tinh hai 
lớp. Giữa hai lớp thuỷ tinh này là chân không để 
ngăn cản sự dẫn nhiệt. Hai mặt đối diện của hai 
lớp thuỷ tinh được tráng bạc để phản xạ các tia 
nhiệt trở lại nước đựng trong phích. Phích được 
đậy nút thật kín để ngăn cản sự truyền nhiệt 
bằng đối lưu ra bên ngoài. Nhờ đó mà phích giữ 
được nước nóng lâu dài (H.23.6). 

ø Đèn kéo quân quay được là nhờ dòng dối lưu 
của không khí. 


¡82 


Mật phản xạ 
bức xe nhiệt 


\.J 
Lớp chân không 
ngăn sự dẫn nhiệt 


Hình 23.6 


Bài 24 
CÔNG THUÚC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 


Không có dụng cụ nào đo trực tiếp được công. Để xác định công của một lực, 
người ta phải dùng lực kế đo độ lớn của lực và dùng thước đo quảng đường 
địch chuyển, từ đó tính công. 


Tương tự như thế, không có dụng cụ nào có thể đo trục tiếp nhiệt lượng. Vậy, 
muốn xác định nhiệt lượng người ta phải làm thế nào ? 


1- NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG 
YẾU TỐ NÀO ? 


8 Nhiệt lượng một vật cần thu vào đề làm vật đ) 
nóng lên phụ thuộc ba yếu tố sau đây : 

- Khối lượng của vật, ï 

- Độ tảng nhiệt độ của vật, 

- Chất cấu tạo nên vật. 

Để kiểm tra xem nhiệt lượng vật cân thu vào để _ 

nóng lên có phụ thuộc ba yếu tố trên không, 

người ta phải làm thế nào ? (Để trả lời câu hỏi 


này hay nhớ lại những trường hợp tương tự 
đã học ở các lớp dưới). 


® 1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào 
đề nóng lên và khối lượng của vật 


Đề kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật 
cân thu vào để nóng lên và khối lượng của vật, 
người ta làm thí nghiệm vẽ ở hình 24.1. 
Dùng đèn cồn lần lượt dun hai khối lượng 
nước khác nhau, 50g và 100g, dụng trong 
hai cốc thuỷ tinh giống nhau, để nước ở trong. 
các cốc đều nóng lên thêm 209C. 

Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng 24.1. 


Bảng 24.1 
Ghất Khối Độ tăng 


Thời gian | So sánh | So sánh 


lượng | nhiệt độ 


đun | khối lượng| nhiệt lượng 


Cốc 1 | Nước 508 


Gốc 2 | Nước 


Ati=20C |tị=5 phút 


100g | At2=20°€ |ta=10 phút 


mị = L]ma 


Q¡=L] Q; 


Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau, yếu tố 
nào được thay đối ? Tại sao phải làm như thế ? Hay tìm số thích hợp cho các 
ô trống ở hai cột cuối bảng 24.1. Biết nhiệt lượng ngọn lửa đèn cồn truyền 


cho nước tỉ lệ với thời gian dun. 


Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về 
mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào 
để nóng lên và khối lượng của vật ? 


2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để 
nóng lên và độ tăng nhiệt độ 

'Y Các em hay thảo luận trong nhóm về cách 
làm thí nghiệm để kiểm tra mối quan hệ 
giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên 
và độ tang nhiệt độ. Trong khi thảo luận cần 
lưu ý những vấn đề sau đây : 


Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi 
những yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm 
thế nào ? 


Trong thí nghiệm này phải thay đồi yếu tố 
nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ? 

Sau đây là bảng kết quả thí nghiệm làm với 
hai cốc, mỏi cốc đụng 50g nước, được lần 
lượt đun nóng bàng đèn cồn trong 5 phút, 10 
phút (H.24.2). Hãy tìm số thích hợp cho các 
ô trống ở hai cột cuối bảng 24.2. 


lo 


mi 4) 


rÍ b) 


Hình 24.2 


Bảng 24.2 


lượng | nhiệt độ 


| Chất | Khối | Độtăng | Thời gian 


đun 


So sánh 
độ tăng 
nhiệt độ 


So sánh 
nhiệt lượng 


| œ1 Nước | 50g | Afi=20°G |tị=5 phút 


Gốc2 | Nước | 50g | At2=40°C |ta=10 phút 


Tù thí nghiệm trên có thể rút ra kết 
luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng 
vật thu vào để nóng lên và độ tăng 
nhiệt độ ? 


3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu 
vào đề nóng lên với chất làm vật 


Để kiểm tra sụ phụ thuộc của nhiệt lượng 
vật cần thu vào để nóng lên với chất làm 
vật người ta làm thí nghiệm sau đây : 
Dùng đèn cồn đun nóng 50g nước và 50g 
bột băng phiến cùng nóng thêm lên 209C 
(H.24.3). Kết quả thí nghiệm dược ghi ở 
bảng 24.3. Hay tìm dấu thích hợp (=; >; <) 
cho ô trống ở cột cuối của bảng. 


HQ; 


Hình 24.3 
Báng 24.3 
Độ tăng | Thời gian So sánh 
| ch P | Kã tiọng | nhiệt tđộ | đưn nhiệt lượng 
|@øc1[ Nước | ni | A3= 20% | t¡= 5 phút | 


| Gốc 2 | Bang phiến 


g | Ad2= 20% | tạ= 4 phút | 9 


Trong thí nghiệm này nhưng yếu tố nào thay đồi, không thay đồi ? 


Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không ? 


86 j 


I II - CÔNG THÚC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 
Nhiệt lượng vật thu vào được tính theo công thức 


Q=m.c.At 


trong đó : Q là nhiệt lượng vật thu vào, tính ra J, 
m là khối lượng của vật, tính ra kg, 
At = tạ - tị là độ tăng nhiệt độ, tính ra 9C hoặc K*, 
c là đại lượng đặc trưng cho chất làm vật gọi là 


?nhiệt dung riêng, tính ra 


J/kg.K. 


Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1kg chất 
đó để nhiệt độ tăng thêm 19C (1K). Ví dụ, nhiệt dung riêng của nước là 
4 200J/kg.K có nghĩa là muốn làm cho 1kg nước nóng thêm lên 19C cần 


truyền cho nước một nhiệt lượng 4 200.J. Bảng 24.4 cÌ 
của một số chất. 


ho biết nhiệt dung riêng 


Bảng 24.4 
Nhiệt dung riên, Nhiệt dung riê 
Chất | Tạ y5 | Chất vẻ V0 
Nước _| 4 200 | _ Đất 800 
Rượu 2 500 Thép 460 
Nước đá 1 800 Đồng 380 
Nhôm 880 Chỉ 130 


II - VẬN DỤNG 


Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của đại 
lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào, bảng những dụng cụ nào ? 


Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 209C lên 500C. 
[BE Một ấm dun nước bàng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2 lít nước ở 
259C. Muốn dun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ? 


# K là đơn vị nhiệt độ trong thang nhiệt độ Ken-vin : Độ lón của một độ chia trong thang nhiệt 
độ Ken-vin bằng độ lớn của một độ chia trong thang nhiệt độ Xen-xi-út. 


lo 


+ Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc khối lượng, độ 
tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật. 

$ Công thức tính nhiệt lượng vật thu vào Q = m.c.At, trong đó : 
Q h nhiệt lượng (J), m là khối lượng của vật (kg), At là độ tăng nhiệt 
độ của vật (0C hoặc K), c là nhiệt dung riêng của chất làm vật 


(J/kg.K). 


+ Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm 


cho 1kg chất đó tăng thêm 19C. 


Có thể em chưa biết 


® Trong kĩ thuật và đời sống, người ta còn dùng 
calo làm đơn vị nhiệt lượng. Calo là nhiệt lượng 
cần thiết để làm cho 1 gam nước ở 4°C nóng lên 
thêm 19€. Như vậy 1 calo = 4,2 jun. 

e Để xác định nhiệt lượng trong phòng thí nghiệm, 
người ta dùng một dụng cụ riêng gọi là nhiệt lượng 
kế. Nhiệt lượng kế là một bình hai vỏ, ở giữa có một 
lớp không khí để ngăn cản sự truyền nhiệt của các 
chất đặt trong bình với môi trường bên ngoài. Trong 
bình có một nhiệt kế và một que khuấy (H.24.4). 
e Nhiệt dung riêng của đất nhỏ hơn nhiệt dung 
riêng của nước nhiều lần (xem bảng 24.4). Do đó, 
ban ngày khi nhận được bức xạ nhiệt từ Mặt Trời, 
đất liền nóng lên nhanh hơn nước biển. Kết quả 
là không khí trên mặt đất nóng lên, nhẹ đi, bay 
lên cao còn không khí từ ngoài biển lạnh hơn di 
chuyển vào đất liền tạo nên gió biển (H.24.5). 
Hãy giải thích tại sao về đêm gió lại thổi từ đất 
liền ra biển ? 


Miếng kê 
bằng chất 
cách nhiệt 


Hình 24.4 


— Hướng gió 
Lạnh hơn 


87 | 


Bài 25 
PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT 


~ Thái : Đố biết khi nhỏ một giọt nước 
Sôi vào một ca đựng nước nóng thì 
giọt nước truyền nhiệt cho ca nước hay 
ca nước truyền nhiệt cho giọt nước 
(H.25.1) ? 


- Bình : Dễ quá ! Nhiệt phải truyền từ 
vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có 
nhiệt năng nhỏ hơn, nghĩa là từ ca 
nước sang giọt nước. 

- An : Không phải ! Nhiệt phải truyền 
từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có 
nhiệt độ thấp hơn, nghĩa là từ giọt Hình 25.1 
TIƯỚC Sang ca nước. 


Ai đúng, ai sai ? 


I 1- NGUYÊN LÍ TRUYỂN NHIỆT 


Các thí nghiệm cũng như hiện tượng quan sát được trong đời sống, ki thuật 
và tự nhiên cho thấy khi có hai vật trao đối nhiệt với nhau thì : 


1. Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. 
2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại. 
3. Nhiệt lượng do vật này toả ra bảng nhiệt lượng do vật kia thu vào. 


II - PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT 
Phương trình cân bằng nhiệt được viết dưới dạng 


ioa ra — Qtnu vào 


Nhiệt lượng toả ra cũng được tính bàng công thúc Q = m.c.At, nhưng 
trong đó At = tị - tạ, với tị là nhiệt độ ban đầu còn tạ là nhiệt độ cuối 
trong quá trình truyền nhiệt. 


lo 


II - VÍ DỤ VỀ DÙNG PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT 


Thả một quả cầu nhôm khối lượng 0,15kg được dun nóng tới 1009C vào một 
cốc nước ở 209C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều 
bằng 259C. Tính khối lượng nước, coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt 
cho nhau. 


Cho biết Bài giải 
mị = 0,15kg Nhiệt lượng quả cầu nhôm toả ra khi nhiệt độ hạ từ 1009G 
œ =8801⁄kg.K xuống 259C là : 
q = 100C Q¡ = mị‹c¡.(tị - t) = 0,15.880.(100 ~ 25) = 9 9007 
t =25°C Nhiệt lượng nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ 209C lên 
œ =4200//kgK 259G là: 
tạ = 20°G O2 = mạ-ca-(t ~ tạ) 
Nhiệt lượng quả câu toả ra bằng nhiệt lượng nước thu vào : 

t =259% - 

Ô; =Ôt 
s2 mạ.ca.(t - tạ) = 9 900J 

& 9 900 
2 ˆ '1200.(25 - 20) 
mạ = 0,47kg. 


Y IV - VẬN DỤNG 


a) Hay dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỏn hợp 
gồm 200g nước đang sôi đổ vào 300g nước ở nhiệt độ trong phòng. 

b) Tiến hành thí nghiệm đề kiểm tra giá trị của nhiệt độ tính được. Giải 
thích tại sao nhiệt độ tính được không bằng nhiệt độ đo được ? 
Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng 
đồng nguội đi tù 80°C xuống 209C. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng 
bàng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ ? 
Để xác định nhiệt dung riêng của một kim loại, người ta bỏ vào nhiệt 
lượng kế chứa 500g nước ở nhiệt độ 135C một miếng kim loại có khối lượng 
400g được nung nóng tới 1009C. Nhiệt độ khi có cân bàng nhiệt là 209C. Tính 
nhiệt dung riêng của kim loại. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế 
và không khí. Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4 190J/kg.K. 

89 | 


+ Khi có hai vật truyền nhiệt cho nhau thì : 

+ Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn 
cho tới khi nhiệt độ hai vật bằng nhau. 

+ Nhiệt lượng vật này toả ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào. 

© Phương trình cân bằng nhiệt : Qiọ¿ rạ = Qtnụ vào: 


Có thể em chưa biết 


Cơ thể con người tuy không ngừng 
truyền nhiệt với môi trường bên ngoài 
nhưng luôn luôn giữ nhiệt độ không 
đổi vào khoảng 379C dù nhiệt độ bên 
ngoài có thể giảm xuống dưới 09C 
hoặc tăng lên trên 509C. Nhiệt từ cơ 
thể con người có thể truyền ra bên 
ngoài bằng nhiều cách trong đó có 
dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ. Trung 
bình cơ thể con người toả ra môi 
trường bên ngoài dưới dạng nhiệt 
khoảng 17% năng lượng mà người đó 
tạo ra được. Nếu trời ẩm thì tỉ lệ này 
tăng lên. Hình 25.2 cho thấy tỉ lệ toả 
nhiệt dưới các hình thức dẫn nhiệt, 


đối lưu, bức xạ của một người cởi Cạn HDIế khác 
trần, ngồi yên trong một phòng có 
nhiệt độ ôn hoà. Hình 25.2 


Leo 


Bài 26 
NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU 


Nhiên liệu là gì ? Tại sao nói 
đáu hod là nhiên liệu tốt hơn 


than đá, than đá là nhiên liệu 
tốt hơn củi ? Xiế» 


Than đá Dầu hoả 
Hình 26.1 
M1- NHIÊN LIỆU 
Trong đời sống và ki thuật, người ta phải đốt than, củi, dầu... để cung cấp 
nhiệt lượng cho các vật liệu khác. Than, củi, dầu... là các nhiên liệu. 
Hay tìm thêm ba ví dụ về các nhiên liệu thường gặp. 


Mã II - NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU 

Đại lượng vật lí cho biết nhiệt lượng toả ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn 
toàn được gọi là năng sưất toả nhiệt của nhiên liệu. 

Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu được kí hiệu bằng chữ q và có đơn vị là J⁄kg. 
Ví dụ, năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 44.106J/kg có nghĩa là 1kg đầu hoả 


bị đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bàng 44.106J. Bảng 26.1 cho biết 
năng suất toả nhiệt của một số nhiên liệu. 


Bảng 26.1 


Năng suất Năng suất 
toá nhiệt (J/kg) toả nhiệt (J⁄kg} 


Củi khô ỹ Khí đốt 


Than bùn Ử Dâu hoả 
Than đá 
Than gỗ 34.106 Hidrô 120.106 


n.. 


II - CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG DO NHIÊN LIỆU BỊ ĐỐT CHÁY TOẢ RA 


Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn m kg nhiên liệu được tính bằng 
công thức 


Q =q.m, trong dó : Q là nhiệt lượng toả ra (J), 
q là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu (J/kg), 
m là khối lượng cúa nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg). 


'Y IV - VẬN DỤNG 
Hay cho biết nang suất toả nhiệt của khí đốt bàng bao nhiêu lần nang 
suất toả nhiệt của than bùn ? 


Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. 
Để thu được mỏi nhiệt lượng trên cân đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hoả ? 


øœ Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy 
hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. 

$ Đơn vị của năng suất toả nhiệt là .J/kg. 

$ Công thức tính nhiệt lượng toả ra khi nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn : 
Q=zq.m. 


Có thể em chua biết 

® Dầu và khí đốt tự nhiên hiện 
đang là các nhiên liệu chủ 
yếu của con người. Theo 
ước tính thì Trái Đất chỉ còn 
dự trữ khoảng 140 tỉ tấn dầu 
và 100 000 †ỉ m3 khí đốt. Với 
nhịp độ dùng dầu và khí đốt 
như hiện nay thì chỉ trong 
vòng năm mươi năm nữa là 
các nguồn dự trữ trên sẽ cạn 
kiệt. Do đó, một trong những 
vấn đề sống còn của con 
người là phải tiết kiệm các 
nhiên liệu sẵn có, đồng thời _ Hình 26.2 Khai thác đầu và khí đốt ở Vũng Tàu. 
đi tìm các nhiên liệu mới. 


¡92 


Một trong những nhiên liệu có triển vọng thay thế cho dầu và khí đốt 
là hiđrô vì : 

+ Hiđrô có năng suất toả nhiệt cao hơn dầu và khí đốt (xem bảng 26. 1). 

+ Hiđrô có thể được điều chế bằng cách dùng năng lượng mặt trời đổ điện phân 
nước biển. Như vậy, nguồn nguyên liệu để điều chế hiđrô có thể coi như vô tận. 
+ Hiđrô lỏng có thể được chuyên chở bằng các bình chứa hoặc ống dẫn. 


+ Hidrô khi bị đốt cháy không toả ra các khí độc như các nhiên liệu khác nên 
không làm ô nhiễm môi trường. 


e Hình 26.3 cho ta thấy lượng dầu tiêu thụ, sản xuất và dự trữ trên thế giới tính 
theo triệu tấn vào năm 2000. 


Tiêu thụ 
Sản xuất 


| Dự trữ 


Hình 26.3 


93 j 


Bài 27 SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG 
TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT 


Trong các hiện tượng cơ và nhiệt luôn luôn xủy ra sự truyền cơ năng, nhiệt 
năng từ vật này sang vật khác ; sự chuyển hoá giữa các dạng của cơ năng 
cũng như giữa cơ năng và nhiệt năng. Trong khi truyền từ vật này sang vật 
khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, các năng lượng trên tuân theo 
một trong những định luật tổng quát nhất của tự nhiên mà chúng ta sẽ học 
trong bài này. 


I- SƯ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIÊT NĂNG TỪ VÂT NÀY SANG VÂT KHÁC 


Hay mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây 
và tìm từ thích hợp cho các chỏ trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.1 


Bảng 27.1 
Hiện tượng Sự truyền năng lượng 


Hòn bi truyền 
...(T).... cho miếng gỗ. 


Hồn bi thép lăn từ máng nghiêng xuống va chạm vào 
miếng gố làm miếng gỗ chuyển động. 


Thả một miếng | Miếng nhôm truyền 
nhôm đã được nung | ....(2).... cho cốc nước. 

EÌ nóng vào một cốc 
nước lạnh. 


Viên đạn từ nòng | Viên đạn truyền 
súng bay ra, rơi | ...(3).... và....(4).... 
xuống biển, nguội đi | cho nước biển. 

và chìm dần. 


II - SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ 
NHIỆT NĂNG 


Hãy mô tả sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng sau đây và 
tìm từ thích hợp cho các chỏ trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.2. 


Bảng 27.2 


Hiện tượng l5ụ chuyển hoá năng lượng 


Khi bỏ tay giữ con 
lắc, con lác chuyến 
động nhanh dân từ 
A đến B, chậm dần từ 
B đến €, rồi lại 
chuyển động nhanh 
dần từ C đến B, chậm 


Khi con lác chuyển 
động từ A đến B 

....(Ð).... đã chuyển hoá 
dân thành ....(6)..... 
Khi con lác chuyển 
động từ B đến C€ 
...(7)... đã chuyển 


đần từ B đến A... hoá dần thành ....(8).... 
Dùng tay cọ xát ..(9)... của tay đa 
miếng đồng lên mặt chuyển hoá thành 
bàn, miếng đồng ...(10).... của miếng 
nóng lên. kim loại. 

ĐÐun nóng ống ...(11)... của không 
nghiệm. Không khí khí và hơi nước đả 
và hơi nước trong chuyển hoá thành 


ống nghiệm nóng 


„..(12).... của nút. 


lên, đan nở, đẩy nút 
bật lên và lạnh đi. 


III - SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT 


Bàng những quan sát và thí nghiệm chính xác, người ta đã chứng tỏ được là 
trong các hiện tượng cơ và nhiệt : "Năng lượng không tự sinh ra cũng không 
tụ mất đi ; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyền hoá từ đạng này 


sang dạng khác', 
95 | 


Đó chính là nội dung của định luật bảo toàn và chuyền hoá năng lượng, một 
trong những định luật tổng quát nhất của tự nhiên. 


Hay tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ 


và nhiệt đã học. 


IV - VẬN DỤNG 


Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ 
năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác ; sự chuyển hoá giữa các dạng của 
cơ näng cũng như giữa nhiệt näng và cơ năng. 


Tại sao trong hiện tượng hòn 
bi va vào thanh gỏ, cả hòn bi và 
thanh gỏ sau khi va chạm chỉ 
chuyền động được một đoạn ngắn 
rồi dùng lại. Cơ năng của chúng đã 
biến đi đâu ? 


Tại sao trong hiện tượng về dao 
động của con lắc, con lắc chỉ dao 
động trong một thời gian ngắn rồi 
dùng lại ở vị trí cân bàng ? Cơ năng 
của con lác đã chuyển hoá thành 
dạng năng lượng nào ? 


+ Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển 
hoá từ dạng này sang dạng khác. 

+ Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng : Năng lượng không tự 
sinh ra cũng không tự mất đi ; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, 
chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. 


Có thể em chưa biết 


Từ năm 1840 đến năm 1849, nhà bác học Jun (1818 - 1889) người Anh đã làm 
nhiều thí nghiệm để chứng minh sự tương đương giữa công và nhiệt lượng, 
nghĩa là chứng minh sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt. 
Sau đây là một trong những thí nghiệm nổi tiếng 


nhất của ông (H.27.1). 


Khi các vật nặng M rơi xuống, chúng thực hiện 
công làm quay các lá kim loại L đặt trong nước, 
do đó làm cho nước nóng lên. Các phép đo chính 
xác cho thấy công do các quả nặng thực hiện 
được đúng bằng nhiệt lượng mà nước nhận được, 
nghĩa là cơ năng của các quả nặng giảm đi bao 
nhiêu thì nhiệt năng của nước tăng lên bấy nhiêu. 


lo 


Hình 27.1 


Bài 28 
ĐỘNG CƠ NHIỆT 


Kể từ chiếc máy hơi nước đâu tiên được chế tạo vào cuối thế kLXVII, vừa công 
kẽnh vừa chỉ sử dụng được không quá 5% năng lượng của nhiên liệu được đốt 
cháy, đến nay con người đã có những bước tiến khổng lồ trong lĩnh vực chế 
tạo động cơ nhiệt. Ngày nay, con người sử dụng từ những động cơ nhiệt bé 
nhỏ dùng để chạy xe gắn máy đến những động cơ nhiệt không lô dùng để 
phóng những con tàu vũ trụ. 


 ï- ĐỘNG CƠ NHIỆT LÀ GÌ ? 


Động cơ nhiệt là những động cơ trong đó một phần năng lượng của nhiên liệu 
bị đốt cháy được chuyển hoá thành cơ năng. 

Các động cơ nhiệt đầu tiên là các máy hơi nước (H.28.1). Chúng có đặc điểm 
chung là nhiên liệu (củi, than, dầu...) được đốt cháy ở bên ngoài xilanh của 
động cơ. 

Hàng trăm năm sau khi máy hơi nước ra đời mới xuất hiện động cơ đốt trong, 
là động cơ nhiệt mà nhiên liệu được đốt cháy ngay ở bên trong xilanh. 
Động cơ nhiệt là động cơ được sử dụng rộng rải nhất hiện nay, bao gồm từ 
những động cơ chạy bàng xăng hoặc dầu ma dút của xe máy, ôtô (H.28.2), 
máy bay, tàu hoả, tàu thuỷ... đến các động cơ chạy bằng các nhiên liệu đặc 
biệt của tên lửa, con tàu vũ trụ (H.28.3), động cơ chạy bằng năng lượng 
nguyên tử của tàu ngầm, tàu phá bảng, nhà máy điện nguyên tủ... 


Tình 28.1 Hình 28.2 Hình 28.3 


khi | 


I II - ĐỘNG CƠ NỔ BỐN KĨ 


Động cơ nồ bốn kì là động cơ nhiệt thường gập 
nhất hiện nay. 

1. Cầu tạo 

Động cơ gồm xilanh, trong có pit-tông (3) chuyển 
động lên xuống được. Pittông được nối với trục 
bảng biên (4) và tay quay (5). Trên trục quay có gắn 
vô lăng (6). Phía trên xilanh có hai van (xupap) (1) 
và (2) có thể tự động đóng, mở khi pit-tông chuyển 
động. Ở trên xilanh có bugi (7) dùng đẻ bật tia lửa 
điện, đốt cháy nhiên liệu trong xilanh (H.28.4). 


Hình 28.4 
2. Chuyển vận 
a) Kì thú nhất : Hút nhiên liệu. Pittông chuyển động xuống dưới. Van (1) 
mở, van (2) đóng, hỗn hợp nhiên liệu được hút vào xilanh. Cuối kì này xilanh 
đa chứa đây hỏn hợp nhiên liệu và van (1) đóng lại (H.28.5a). 
b) Ki thứ hai : Nén nhiên liệu. Pit-tông chuyển động lên phía trên nén hỏn 
hợp nhiên liệu trong xilanh (H.28.5b). 


Hình 28.5 

€) Kì thú ba : Đốt nhiên liệu. Khi pit-tông lên đến tận cùng thì bugi bật tia lửa 
điện đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu, kèm theo tiếng nổ và toả nhiệt. Các chất 
khí mới tạo thành dan nở, sinh công đầy pit-tông xuống dưới. Cuối kì này 
van (2) mỏ ra (H.28.5c). 

đ) Kì thứ tư : Thoát khí. Pit-tông chuyển động lên phía trên, dồn hết khí trong 
xilanh ra ngoài qua van (2) (H.28.5d). Sau đó các kì của động cơ lại được lạp lại. 
Trong bốn kì, chỉ có kì thứ ba là kì động cơ sinh công. Ở các kì khác, động cơ 
chuyển động nhờ đà của vô lăng. 


[9 


I II - HIỆU SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ NHIỆT 


Ở động cơ nổ bốn kì cũng như ở bất kì động cơ nhiệt nào có phải toàn 
bộ nhiệt lượng của nhiên liệu bị đốt cháy toả ra được biến thành công có ích 
không ? Tại sao ? 


Trong thực tế chí có khoảng từ 30% đến 40% nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt 
cháy toả ra được biến thành công có ích. Người ta nói các động cơ nhiệt có hiệu 
suất vào khoảng từ 30% đến 40% và đưa ra công thức tính hiệu suất 


Hay phát biểu định nghĩa hiệu suất của động cơ nhiệt và nêu tên, đơn vị của 
các đại lượng có mặt trong biểu thức trên. 


Ÿ IV - VẬN DỤNG 


Các máy cơ đơn giản học ở lớp 6 có phải là động cơ nhiệt không 2? Tại sao ? 
Hay kể tên các dụng cụ có sử dụng động cơ nổ bốn kì mà em biết. 


Theo em thì động cơ nhiệt có thể gây ra những tác hại nào đối với môi 
trường sống của chúng ta ? 

Một ôtô chạy được quảng đường 100km với lực kéo trung bình là 700N, 
tiêu thụ hết 5 lít xăng (khoảng 4kg). Tính hiệu suất của động cơ ôtô. 


se Động cơ nhiệt là động cơ trong đó một phần năng lượng của nhiên 
liệu bị đốt cháy được chuyển hoá thành cơ năng. 
š Ầ 
$ Hiệu suất của động cơ nhiệt : H= Ev 


99 j 


Có thể em chưa biết 


®@ Năm 1698, một thợ cơ khí người Anh là Tô-mát Sa-vơ-ry đã chế tạo thành 
công chiếc máy hơi nước đầu tiên hết sức cổng kềnh, dùng để bơm nước từ 
dưới hầm mỏ lên. Mãi gần một trăm năm sau, Jdêm Oát một kĩ sư người Anh, 
mới chế tạo được những máy hơi nước gọn nhẹ và dễ sử dụng. Từ đó, máy hơi 
nước được sử dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Năm 1766, máy hơi 
nước lần đầu tiên được sử dụng trong tàu thuỷ, năm 1769 trong ôtô và hơn 
ba mươi năm sau mới bắt đầu được sử dụng để chạy tàu hoả... 


e Động cơ đốt trong ra đời vào cuối thế kỉ XIX. Năm 1867, động cơ nổ bốn kì 
đầu tiên do Ni-cô-lai Ốt-tô chế tạo được đưa ra thử nghiệm và ba mươi năm sau 
thì đến lượt động cơ điêzen. 

Đầu thế kỉ XX, người ta chế tạo thành công các động cơ đốt trong có công suất 
và hiệu suất cao hơn rất nhiều các động cơ nổ bốn kì cũng như các đông cơ 
điêzen. Đó là các tuabin hơi và động cơ phản lực. 

Các động cơ nhiệt đều có một nhược điểm chung là xả vào môi trường sống 
của chúng ta các khí độc sinh ra từ việc đốt cháy nhiên liệu. Người ta đang tìm 
cách thay thế động cơ nhiệt bằng những động cơ không làm hoặc ít làm ô 
nhiễm môi trường hơn. 


Hình 28.6 Hình 28.7 
Động cơ nhiệt của thế kỉ XIX. Động cơ nhiệt của thế ki XX. 


100 


Bài 29 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỔNG KẾT GHƯƠNG II : NHIỆT HỌC 


A - ÔN TẬP 


1. Các chất được cấu tạo như thế nào ? 


2. Nêu hai đặc điểm của nguyên tử 
và phân tử cấu tạo nên các chất 
đã học trong chương này. 


3. Giữa nhiệt độ của vật và chuyển 
động của các nguyên tử, phân 
tử cấu tạo nên vật có mối quan 
hệ như thế nào ? 


4. Nhiệt năng của một vật là gì ? Khi 
nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt 
năng tăng hay giảm ? Tại sao ? 


5. Có mấy cách làm thay đồi nhiệt 
năng ? Tìm một ví dụ cho mỗi cách. 


6. Chọn các kí hiệu dưới đây cho chỗ 
trống thích hợp của bảng 29.1 : 


Bảng 29.1 


Dẫn nhiệt 
Đối lưu 
Bức xạ nhiệt 


a) Dấu * nếu là cách truyền nhiệt 
chủ yếu của chất tương ứng. 

b) Dãu + nếu là cách truyền nhiệt 
không chủ yếu của chất tương ứng. 
€) Dấu - nếu không phải là cách 
truyền nhiệt của chất tương ứng. 


7. Nhiệt lượng là gì ? Tại sao đơn vị 
của nhiệt lượng lại là jun ? 


8. Nói nhiệt dung riêng của nước là 


4 2001/kg.K có nghĩa là gì ? 


9. Viết công thức tính nhiệt lượng và 
nêu tên đơn vị của các đại lượng 
có mặt trong công thức này. 

10. Phát biểu nguyên lí truyền nhiệt. 
Nội dung nào của nguyên lí này 
thể hiện sự bảo toàn năng lượng ? 


Chân không 


101 


11. Năng suất toả nhiệt của nhiên 
liệu là gì ? Nói năng suất toả nhiệt 
của than đá là 27.106J/kg có 
nghĩa là gì ? 


12. Tìm một ví dụ cho mỗi hiện 
tượng sau đây : 
- Truyền cơ năng từ vật này 
sang vật khác. 
- Truyền nhiệt năng từ vật này 
sang vật khác. 
- €ơ năng chuyển hoá thành 
nhiệt năng. 
- Nhiệt năng chuyển hoá thành 
cơ năng. 


13. Viết công thức tính hiệu suất của 
động cơ nhiệt. 


B - VẬN DỤNG 


I1 - Khoanh tròn chữ cái đứng trước 
phương án trả lời mà em cho 
là đúng 
1. Tính chất nào sau đây không phái 
là của nguyên tử, phân tử ? 
A. Chuyển động không ngừng. 
B. Có lúc chuyển động, có lúc 
đứng yên. 
€. Giữa các nguyên tử, phân tử có 
khoảng cách. 


D. Chuyển động càng nhanh, 
nhiệt độ của vật càng cao. 


102 


2. Trong các câu viết về nhiệt năng 
sau đây, câu nào là không đúng ? 


A. Nhiệt năng là một dạng 
naảng lượng. 


B. Nhiệt năng của vật là nhiệt 
lượng vật thu vào hoặc toả ra. 

C. Nhiệt năng của vật là tổng 
động năng của các phân tử cấu 
tạo nên vật. 


D. Nhiệt năng của vật càng lớn 
khi nhiệt độ của vật càng cao. 


3. Dẫn nhiệt là hình thức truyền 
nhiệt có thể xảy ra 


A. chi ở chất lỏng. 

B. chỉ ở chất rắn. 

€. chỉ ở chất lỏng và chất rắn. 

D. ở cả chất lỏng, chất rắn, chất khí. 


4. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt 
có thể xảy ra 


A. chỉ ở chất khi. 

B. chỉ ở chất lỏng. 

G. chỉ ở chất khí và chất lỏng. 

D. ở cả chất khí, chất lỏng, chất rắn. 
5. Nhiệt truyền từ bếp lò đến người 

đứng gần bếp lò chủ yếu bằng 

hình thức 

A. dẫn nhiệt. 

B. đối lưu. 

€. bức xạ nhiệt. 

D. dẫn nhiệt và đối lưu. 


I - Trả lời câu hỏi 


1. Tại sao có hiện tượng khuếch tán ? 
Hiện tượng khuếch tán xảy ra 
nhanh lên hay chậm đi khi nhiệt 
độ giảm ? 

2. Tại sao một vật không phải lúc 
nào cũng có cơ năng nhưng lúc 
nào cũng có nhiệt năng ? 

3. Khi cọ xát một miếng đồng trên 
mặt bàn thì miếng đồng nóng lên. 
Gó thể nói là miếng đồng đã nhận 
được nhiệt lượng không ? Tại sao ? 

4. Đun nóng một ống nghiệm đậy nút 
kín có đựng một ít nước. Nước 
nóng dân và tới một lúc nào đó thì 
nút ống nghiệm bị bật lên. Trong 
hiện tượng này, nhiệt năng của 
nước thay đổi bảng những cách 
nào ; đã có sự chuyền hoá năng 
lượng từ đạng nào sang dạng nào ? 


II - Bài tập 


1. Dùng bếp dâu để dun sôi 2 lít 
nước ở 209C đựng trong một ấm 
nhôm có khối lượng 0,5kg. Tính 
lượng dâu cân dùng. Biết chỉ có 
30% nhiệt lượng do dầu bị đốt 
cháy toả ra làm nóng ấm và nước 
đụng trong ấm. 

2. Một ôtô chạy được một quảng 
đường dài 100km với lực kéo 
trung bình là 1 400N, tiêu thụ hết 
10 lít (khoảng 8kg) xăng. Tính 
hiệu suất của ôtô. 


C - TRÒ CHƠI Ô CHỮ 

Hàng ngang 

1. Một đặc điểm của chuyển động 
phân tử. 

2. Dạng năng lượng vật nào cũng có. 

3. Một hình thức truyền nhiệt. 

4. Số do phần nhiệt năng thu vào, 
hay mất di. 

5. Đại lượng có đơn vị là J/kg.K. 


6. Tên chung của những vật liệu 
dùng đề cung cấp nhiệt lượng khi 
đốt cháy. 


7. Tên của một chương trong Vật lí 8. 
8. Một hình thức truyền nhiệt. 


Hàng dọc 


Hay xác định nội dung của từ ở 
hàng dọc màu xanh (H.29.1). 


Hình 29.1 


103 


MỤC LỤC 


CHƯƠNG I - CƠ HỌC 


Bài 1. 
Bài 2. 
Bài 3. 
Bài 4. 
Bài 5. 
Bài 6. 
Bài 7. 
Bài 8. 
Bài 9. 
Bài 10. 
Bài 11. 
Bài 12. 
Bài 13. 
Bài 14. 
Bài 15. 
Bài 16. 
Bài 17. 
Bài 18. 


Chuyển động cơ học s .# 
Vận tốc 
Chuyển động đều - Chuyển động không đều 
Biểu diễn lực 

Sự cân bằng lực - Quán tính 


Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau 
Áp suất khí quyển . 
Lực đẩy Ác-si-mét.. 
Thực hành : Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét 
Sự nổi 

Công cơ học. 
Định luật về công. 
Công suất 
Cơ năng 
Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng . 
Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I : Cơ học 


CHƯƠNG II - NHIỆT HỌC 


Bài 19. 
Bài 20. 
Bài 21. 
Bài 22. 
Bài 23. 
Bài 24. 
Bài 25. 
Bài 26. 
Bài 27. 
Bài 28. 
Bài 29. 


104 


Các chất được cấu tạo như thế nào ?............... 
Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên 2? . 
Nhiệt năng . 
Dẫn nhiệt... 
Đối lưu - Bức xạ nhỉ: 8 
Công thức tính nhiệt lượng. 
Phương trình cân bằng nhiệt 
Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu 
Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt 
Động cơ nhiệt 
Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II : Nhiệt học... 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 


1. Ngữ văn 8 (tập một, tập hai)  9.Sinh học8 


2. Lịch sử 8 10. Công nghệ 8 
3. Địa lí 8 11. Tiếng nước ngoài : 
4. Giáo dục công đân 8 - Tiếng Anh 8 
5, Âm nhạc và Mĩ thuật 8 - Tiếng Nga 8 
6. Toán 8 (tập một, tập hai) - Tiếng Pháp 8 
1. Vật lí 8 - Tiếng Trụng Quốc 8 
§, Hoá học 8 - Tiếng Nhật 8 
mã vạch ( % 2) 


ằ.n (go. 


